GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 





CHÂU NGỌC TRONG TA 


(Vấn đáp- Số tay Phật Pháp) 
Món quà quý nhất trong tất cả các món quà 


Đại Đức THÍCH THIỆN MINH 
Tiến Sĩ Phật Học (5//2nxa) 


Tái bản lần thứ ba năm 2015 


có bô sung và chỉnh sửa 





“Com! Chính con hãy tự trình nỗ lực 
Các Đấng Như Lai chỉ là Đạo sự” 
(Lời Đức Phật) 











Tủ Sách PHẬT PHÁP TINH H0A 
«(ltâu ((yọc Crormtg ©Zq»> 


Cuốn sách thuộc quyền sở hữu của Đại 
Đức Thích Thiện Minh. Để bảo toàn «Giá frị 
tác phẩm» này, mọi hình thức in ấn, Sao chép, 
trích dẫn... cần được sự đồng ý bằng văn bản 
của tác giả. 


Quý Thiện hữu, quý Đại Thí Chủ (ong 
hoặc ngoài nước) có nguyện vọng chia sẻ lợi ích 
này đên phân đông và phát tâm làm phước In ân 
phát hành cũng như những cao kiên đóng góp, 
xin vui lòng liên hệ: 

Đại Đức Thích Thiện Minh 
Mobile & Viber (+84 - 935.753. 434 ) 
và (+84 - 5I1. 3508. 858) 
Email: ven.dr.varapanno(@)gmail.com 


daiducthichthienminh(@)gmaIl.com 


Đ/c: Trung Tâm Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật 
TP. Đà Nẵng 


58 Trần Huy Liệu, P. Khuê Trung, Q. Câm . 
TP.Đà Nẵng. 








Tóm Tắt Tiểu Sử Tác Giả 
Đại Đức Thích Thiện Minh 
Tiến Sĩ Phật Học (SriLanka) 





1. Về thân thế: 
Đại Đức Thích Thiện Minh (Vzrapamno), 


quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1965 tại thôn Viêm 
Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam Đà Nẵng. Ihế danh của Ngài là Ngô Thành 
Thanh, thứ nam của cụ ông Ngô Khanh và cụ Bà 
(Ni s Mãu) Nguyễn Thị Sáu. Ngài tốt nghiệp trường 





Đại học ŸY khoa Huế, niên khóa 1990-1996, quyết 
định xác nhận tốt nghiệp số 392/YH-QD ngày 
19-10-1996. Sau khi tốt nghiệp ngành Y, vốn trở 
thành Bác sĩ là ước nguyện lớn nhất của tuổi thanh 
xuân đáp ứng sự kỳ vọng của cha mẹ, nhưng với 
đại nguyện lành thanh cao đã quyết định từ trước, 
nên Ngài lại xin phép hai bậc sinh thành cho phép 
xuất gia, chính thức bước vào con đường tu học. 

Năm 1997 Ngài xuất gia dưới sự tế độ của 
Ngài Tăng Trưởng Hòa Thượng Hộ Nhẫn và 
chọn sống một cuộc đời thanh tu đơn giản của 
một vị tu sĩ Phật giáo. 

Năm 1997-1998 nhờ duyên lành gặp được 
Ngài Sư Phụ Đại Trưởng Lão Hộ Pháp (Aggamaha 
Pandita - Dhamma Rakkhiia), là bậc Đại Trí Tuệ cao 
thượng trong Chánh Pháp, đã dẫn đường chỉ lối 
và sang du học tại Quốc Đạo Miến Điện (Myan- 
mar). 

Từ năm 1999 - 2007 Ngài tu học tại Myan- 
mar. Mùa an cư năm 1999 được sự bảo trợ của gia 
đình Phật tử mộ: Hán Điện- là bà Daw Khin 





giới với Hòa Thượng Trưởng Lão (bậc Đại Trí Tuệ cao 
thượng) Agga Mahapandita Sumnanasara Dhammna 
Cariya và Hòa Thượng U.Vasava- là những bậc 
Đại Trưởng Lão đương thời, cùng với các bậc Đại 
Đức Kovida, Đại Đức Visuddha... Sau đó, Ngài 
tiếp tục tu học tại tu viện Singapore thuộc thủ đô 
Yangon và trường Phật Học Pali Mahagandayone 
tại tỉnh Mandalay- Myanmar... 


2. Về Pháp học: 

Đại Đức được học giới luật bậc xuất gia 
thuộc Tạng Luật Viiya, dưới sự chỉ dạy của Ngài 
Sayadaw Indaka Dwipitaka Lankara- là bậc lầu 
thông nhị tạng Kinh và tạng Luật trong Tam Tạng 
Kinh Điển của Đức Phật- tại trường Mahavisud- 
dhayon ở thủ đô Yangon. 

Ngài còn được học căn bản về ngôn ngữ 
Pali và Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của Đại Đức 
Giảng sư Sưunudara Lankara và hai Đại Đức Giảng 
Sư Tinh Ihông Tam Tạng Kinh Điển là Sayadaw . 
Waruna Bhivamsa Lankara và Hòa Thượng Đại 
Trưởng Lão Tỉnh Thôi 






dobhasa Bhivamsa (Abhidaja Maharadha Guru Agea- 
mahapandita)- bậc trí tuệ đặc biệt cao thượng vĩ đại 
trong các bậc trí tuệ của đất nước Myanmar... Hòa 
Thượng cũng vừa là Hiệu trưởng của Viện Phật 
học và Pali Mahagandhayon- một trong những 
trường dạy Phật Pháp và Pali nổi tiếng tại quốc 
đạo Myanmar. 


3. Trong Pháp hành Thiên định: 

Từ những năm đầu đến Myanmar Đại Đức 
được học Pháp thực hành Thiên định “4napana 
Šafi” dưới sự chỉ dạy của hai bậc lIhây khả kính: 
Đại Trưởng Lão Thiền sư Viện Trưởng Sayadaw 
Acinma Dhammmacariya (Pa-Auk Sayadaw) và Ngài 
Thiển sư Viện phó Sayadaw Cittara Dhammacari- 
ya (Kưme Sayadaw) ở Trung tâm Thiền viện Quốc tế 
Pa-Auk Myanmar. 

Năm 2008 Ngài tiếp tục tu học tại SriLanka. 

+ Theo học tại Học viện Nghiên cứu Pali 
và Phật Giáo thuộc trường Đại học Kelaniya (Hệ 
sau Đại học)— Sri Lanka và Ngài đạt học vị Thạc sĩ 
Phật Học (MA)... 





+ Ngày 17 tháng 10 năm 2014: Ngài hoàn 
tất Pháp học và nhận bằng Tiến sĩ với hạng nhì 
(Ph.D in Pali & Buddhist Siudies) ở Học viện Nghiên 
cứu Pali và Phật Giáo [Postgraduate Institute oƒ 
Pali and Buddhist Studies]- SriLanka (Tích Lan) với 
đề tài luận án: “ Nghiên cứu và phân tích 40 chú để 
của Thiên Định trong Phật Giáo Nguyên Thúy”. GS 
Viện Trưởng Rahula đã có nhiều nhận xét xác 
đáng tuyệt vời bằng văn bản về tư cách đạo đức, 
thái độ học tập cũng như trong nghiên cứu đề tài 
của Ngài. 

Kể từ nhiều năm qua, Đại Đức là một học 
giả Phật Giáo nhiệt tâm được nhiều người biết 
đến qua quá trình giảng dạy nhiều khóa Thiển 
tập, cũng như qua các công trình dịch thuật và viết 
sách của mình cùng với công tác từ thiện độ sinh 
giúp đời, khi Ngài đứng ra thành lập Trung lầm 
Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Ihành Phố Đà Nẵng từ 
năm 2010 với chức vụ đương nhiệm là Ủy Viên 
BCH/TW Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam. 
Thời sinh viên, Ngài đã rất yêu thích và 
iểu về “Thiền Đạo Phật”. Q 









nhiều lần thực hành dưới sự chỉ dạy tận tình của 
Hòa Thượng Hộ Nhẫn (Chùa Thiển Lâm - Huế), Ngài 
đã tự mình chứng nghiệm kết quả của Thiển nơi 
thân tâm. Niềm hạnh phúc vô biên phát sanh do 
tự mình chứng nghiệm kết quả của Thiền, khiến 
CHƠN TÂM HIỂN LỘ - VÀ BẮT ĐẦU THẤY 
ĐƯỢC CỬA ĐẠO... giây phút thiêng liêng trong 
bể thiền thật nhiệm mầu vi diệu ấy, Ngài đã quyết 
định trọn vẹn ý chí xuất gia hành đạo, thời gian 
đó cũng chính là năm cuối sinh viên Y khoa của 
mình 

Qua quá trình tu tập, Đại Đức đã nghiên cứu 
và phi lại về tác dụng vô cùng hữu ích của Thiển 
đối với Sức khỏe (Tác phẩm “Sức Khỏe và Thiên 
Định”). Ngoài ra, Ngài còn là tác giả của những 
đầu sách: “Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật”, 
“Châu Ngọc Trong Ta”, “Chiếc Lá Trong Rừng” (bằng 
Anh ngữ) và sách bằng tiếng Myanmar như: [ Phước 
Lành Của Người Giữ Giới (trau dồi đạo đúc) Lớn Hơn 
Tài Sản Của Đức Chuyển Luân Thánh Vương] | 

Đại Đức - Tiến sĩ Thích Thiện Minh đã và 
đang cống hiến trí tuệ 






của mình qua nhiều tá 









phẩm, góp phần trong việc phát huy kho tàng 
Phật học của Phật Giáo Nguyên Thủy Thế giới nói 
chung và Phật Giáo Việt Nam nói riêng, để phục 
vụ cho nhân loại. 
Lành thay tinh thần của vị Sa môn, đệ tử Phật 
đầy nhiệt huyết! 
Viết xong tại Hà Nội 
(Kỷ niệm cuối thu Mùa Dâng Y Kathina năm Giáp Ngọ. 
Ì 2300) 
Cẩn Bút 


5 „_— 


Chơn Minh -Lê-Khắc-Chiếu 
Cao Học Luật 
Pv. Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy 
( Nuyên diễn giả Vesak Quốc tế 2014) 














- Ngài Có Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng 


Hộ Tông (msarakkhia mahatheza), cùng chư 
Trưởng Lão Đại Đức đã dày công đem Phật Giáo 
Nguyên Thủy Theravada về quê hương Việt 
Nam. 

- Ngài Cố Sư Phụ Đại Đức Trưởng Lão Hộ 
Nhẫn (Khani Balo Maha Thera) - Nguyên Tăng 
Trưởng Theravada Việt Nam. 

- Ngài cô sư phụ Aggøa Maha Pandita Sumana- 
cara (Myanmar) 

- Ngài có Đại Đức Trưởng Lão Bhaddanta 


Vasava (Myanmar 





MỤC LỤC 
Tóm Tắt Tiểu Sử Tác Giả 
Lời tác giả 23 


Một vài nét giới thiệu về Quộc độ Myanmar 37 





CHƯƠNG MỘT 

1. Lễ Bái Tam Bảo Và Cầu Nguyện................... 45 
D1 Gihoisvdnilol xẲ 6 ca di 46 
3. Quy y đức Tam Bảo: (Sarana Gung)................ 46 
4. Giải tóm tắt về ý nghĩa của sự lễ bái.............. 47 
5. Ý nghĩa của Namo tassa........................-.----5-: 48 
6. Tóm tắt lịch sử Đức Phật Thích Ca................ 49 
7. Đức Phật thuyết Pháp đến các trẻ đánh rắn....54 
BufPH10671.1112.hÒa...........E,.........À..........é¿....é 

THhải Tư 7276 gUU2 ....s............ si” 


10. Chuyện phước lành một lần cung kính, lễ bái 


ÈII¿)°HEWCII COIEETrd1ia203262:300086 M6530 000)5014441 106 67 
11. Giải về ba ngôi báu (7zm Bảo)...................... 69 
12. Chuyện con trai người đốn củi.................... 75 
I5) BồI/thớ cho l6... ẽ......... 80 
14. Phương pháp đọc, đảnh lễ và ý nghĩa.......... 81 
CHƯƠNG HAI: 
151i. d0ay của HW PHaL cố. ó7 ở Ñ7 
{6€ u16 00H cơn... 56a. vs. Ñ7 
{716010110110 H8. cố... 88 
IS. CUnb 0WOnP HÓA. 5... .A.... 88 
ID 6.616100280)719/01-010/5)500 9109017 c6... 89 
20. Năm bồn phận của học trò đối với Thây......89 


21. Năm bổn phận của con cái đối với Cha mẹ...90 


22. Chuyện quả lành của người con trai quy y Ân 
Đức"... c.Ắ. «e......... < 0] 





24. Chuyện bốn đường ác đạo .......................... 96 


25. Chết bất đắc kỳ tử (Ba nạn hủy hoại) ............... 100 
26. Tại sao chúng ta nên làm các điều lành?..... 101 
27. Giáo Pháp giảng đến những trẻ đánh đập các 
con vật dưới hồ......................-- 2+ sE+EvEsEsEsEsresersed 102 
2Š. hư Chan|T 8; E105, 0070101 0224 040. 104 
29. Những bắt thiện Pháp luôn theo sau các 

iêm song 0m 00ð0“§aẽẽẽ..‹. 107 
30. Chuyện vị thầy thuốc chữa mắt giỏi 

(j1 cg01017211/7MẦuiidttrcmaJ ri cố aốẽ 5... 109 
31. Việc tốt thăng việc xấu......................-.------ 112 
32. Quả lành của sự bồ thí cúng đường cơm...... 114 
33. Quả lành sự cúng đường, bố thí nước......... "1 


34. Mười quả lành của việc bố thí cúng đường 


35. Quả lành cúng dường hoa Chuyện Tích nàng 


\ihIC TT 221/70. 22.⁄22 29 00 1... 119 
36. Quả lành cúng dường đẻn......................... -- l2 


37. Chuyện Matthakundali “Con trai người hà 
IHÊN bí... mm...  h..a 125 


38. Ý nghĩa năm bổn phận của Trò.................. 130 


39. Ý nghĩa năm bồn phận của con cái.............. 133 
40. Bài Pháp xa lánh bạn xấu, tìm bạn tốt......... 137 
41. Tóm tắt chương mội......................-- -- 5z s52 138 
CHƯƠNG BA: 

17 An đực cua lam n0... 141 
43. Biết và không biết khác nhau như thế nào..150 
44. Chánh kiến và Tà kiến..........................----- - 154 
45. Những bài thuyết Pháp của Đức Phật.......... 163 
4ó. Làm theo Phi Pháp và làm theo 

®i/1/101/110 080... .. 164 
47. Quả lành của việc làm theo Chánh Pháp..... 165 
48. Phước lành của điều thiện...........................- 166 
49. Như thế nào là Bắt thiện nghiệp................... 168 
s0. Bài Pháp khuyên tránh xa những điều bất 
thiện 1 12/)............. VN............................ 175 


51, Bài Pháp Co đề tăng trưởng Thiện phát 





50, Thiện và bát KhiIỆTH ¿.i:i1usi 42005600 1008/24, 178 


53. Bài kinh “Ví dụ chén muối”....................... 18 
54. Bài Pháp cơ bản về những người Thiện-trí và 
Nptrdiithiicu mi. ẽ. 184 
55. Tri ân — Tại sao ta lại biết ơn Đức Phật....... 185 
56. Bài Pháp Công ơn Cha mẹ.......................... -- 188 
57. Liên quan sự hồ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi.. 
` ..ốố rẽ ẽ. ao 200 
58. Hai Pháp chăm sóc gìn giữ thế giới loài 

Ñ đợi, XỂM VÀ hi 0 TY IA/AVRZ.0Xv52y%o s độ 203 
s9. Ý nghĩa của sự sám hối khi phạm lỗi.......... 204 


60. Hạng người không chịu xin lỗi (&¡ có !ỗ¡) và 
hạng người không chấp nhận sự xin lỗi của người 
KHẢ: E112 1010210 001110001/00 1900 MMTE. TÊN nÚtc  haày) 210 
61. Người chịu khiêm nhường xin lỗi khi có lỗi và 
người chấp nhận sự sám hối đó..................... 210 


62. Ý nghĩa của sự cầu nguyện......................- pIÍ 








ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 23 


C2ời C7c rủ 


“Một chứng sanh duy nhất, tuột con người 
phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì sự 
lợi ích cho phân đông, vì hạnh phúc cho phân 
đông, vì lòng bi mãn vì sự tốt đẹp vì lợi ích và 
hạnh phúc của Chư Thiên và loài người”. 

(Anguttara Nikãya) 


Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

Kính thưa chư Thiện hữu! 

Giáo Pháp của Đức Phật đã và đang được 
phần đông những người con trong dân tộc Việt 
Nam đón nhận. Với ưóc mở Phật giáo tiếp tục 









24 Châu Ngọc Trơng Ta 


nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề: “Đức Phật, 
Đấng Từ Phụ đã ban đến loài người chúng ta 
những gì?” 

Thật kỳ điệu, Đức Phật đã hướng dẫn và chỉ 
cho chúng ta biết cách sử dụng “Kho tàng châu 
ngọc” vốn sẵn có nơi tự thân của mỗi chúng ta. 

Như chúng ta đã biết, mỗi chúng ta là một 
thành viên của gia đình, mà mỗi gia đình là một 
tế bào trong nhiều tế bào của một quốc gia. Đức 
Phật Ngài chủ trương dạy đến con người, lấy giá 
trị nhân bản làm trung tâm. Ngài đã dạy những 
øì đến loài người của chúng ta? 

- Đối với con cái, cẩn phải có những bốn 
phận gì với Cha Mẹ? Khi trưởng thành phải hiếu 
thuận phụng dưỡng Cha Mẹ làm sao? 

- Đối với quan hệ vợ chống, cẩn thiết cư xử 
với nhau ra sao để có sự keo sơn, hạnh phúc lâu 
đài? 

- Phải có bốn phận gì đối với Thầy Tổ, để trở 
thành một người học trò khôn ngoan hiển trí? 


®= 


- Đối với bấu bại 





cần cử xử yêu thươn 












ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 25 


quan tâm giúp đổ nhau những lúc nào là cẩn 
thiết? 

- Đối với cuộc đời, kẻ thân, người sơ, kẻ ân, 
người oán, phải nên xử sự như thế nào cho thích 
hợp và lợi ích... ? 

- Cẩn phải sống như thế nào để thành tựu 
những hoài bão mang lợi ích an vui cho chính 
mình và cho mọi người? Đối với gia đình, quyến 
thuộc, quốc gia xã hội, Đức Phật Ngài hằng Từ bi 
chỉ dạy cặn kẽ. 

Đôi khi tận tụy như người Cha hiến van 
lơn đàn con thở dại, mà tử trái tm mỗi chúng ta 
dâng lên niễm xúc động từ tình thương vời vợi bi 
mẫn của Ngài: 

“Này chư Tỳ Kheo! 

Hãy tránh xa các Bất thiện pháp! ! Những 
Bất thiện pháp là có thể tránh được! 

Nếu như các pháp Bất thiện mà không thể 
1 Bất thiện pháp: là những suy nghĩ, lời nói, việc làm, hành 


động không tốt, xấu, ác thường tạo ra những hậu quả không lợi ích, tai 
hại, rủi ro cho trình và cho người khác. 
+A 


26 Châu Ngọc Trơng Ta 


tránh được thì Như Lai cũng không khuyên để 
làm ơi! 

Bởi có thể tránh xa được nên Như Lai tới 
có lời khuyên thư vậy! 

Nếu vì do sự tránh xa các pháp Bất thiện 
mà dẫn đến công ăn việc làm buôn bán ở đời 
thua lỗ, thất bại, suy đổi,... thì Như Lai cũng 
không khuyên hãy tránh xa những pháp Bất 
thiện ấy để làm gì! 

Bởi do tránh xa các tội lỗi, các pháp Bất 
thiện mà nhờ đó việc làm ăn ở đời phát triển 
hưng thịnh, lợi ích và nhiễu an vui lâu dài niên 
Như Lai mới có lời khuyên như vậy!? ” 


xxx 


Chư Thiện hữu quý mến! 

Phật giáo là một hệ thống triết học và luân 

lý thực tiễn có trình tự từ đơn giản, dễ hiểu đến 

thâm sâu, vi diệu... Đầu tiên là bao gôm những 
: 





ĐĐ. Thích Thiện Minh 27 


phương pháp mang lại cho con người nhiều sự 
an vui, hạnh phúc, thịnh vượng và lợi ích lâu dài 
trong thực tế cuộc sống. 

Thứ hai là con đường dẫn đến Giác Ngộ giải 
thoát vòng sanh tử cho những ai có nguyện vọng. 
Như vậy phải chăng là một Giáo Pháp dành cho 
nghiên cứu suông để thỏa mãn tri thức? 

Giáo Pháp tất nhiên cần được học hỏi, 
nhưng hơn nữa phải được thực hành và trên hết, 
phải được tự mình kinh nghiệm và chứng nộ. 
Học và hiểu biết suông mmà không thật sự thực 
hành thì không lợi ích. Chắc chắn sẽ không thể 
hưởng được tài sản quý báu đúng như lời dạy của 
Đấng Giác Ngộ. Đức Phật Ngài ví người có Pháp 
học, mmà không thực hành cũng tựa hồ như cành 
hoa tuy đẹp nhưng không hương vị. Trong Kinh 
Pháp Cú, Ngài còn dạy: 

“Chiếc tmruỗng không thể nếm được vị canh 


như thế nào, người trong Giáo Pháp mà không 
thực hành cũng Lệ như thế ấy!” 





28 Châu Ngọc Trơng Ta 


Pháp như một tấm bản đồ cần thiết cho khách lữ 
hành để ải đến mục đích đã chọn. 

Hồ chứa nhiều nước, là để cho năm loài hoa 
sen mọc. Việc học Giáo Pháp" ví như xây một hồ 
chứa nước và sự thành tựu các Phước Báu', các 
Đạo - quả" chính là năm loài hoa sen kia vậy. 

Đúng hay không khi có vài nhận xét vội vàng 
cho rằng: Những gì Đức Phật dạy là bi quan, tiêu 
cực và thụ động? Bậc xuất gia là một gánh nặng 
cho gia đình, cho người thân? Quan điểm ấy hãy 
còn nên xét lại! 

“Đức Phật là nhà hoằng dương chánh 
pháp đâu tiên hoạt động tích cực nhất trong 
lịch sử nhân loại. Xuyên suốt cuộc đời hành 
đạo trong bốn tnươi lăm năm trường, rày đây 
tai đó để giáo hóa đến mọi người, tùy trình độ 
căn cơ và hoàn cảnh của mỗi tầng lóp,... trà 


Đi Giáo Pháp: Lời giảng dạy của Đức Phật 


4 Phước lành, Phúc lành: Là những kết quả tốt lành, sự an vui 
không có lỗi lẫm... Sách “Văn Hóa Phật Giáo Myanmar trang 182” 








ĐĐ. Thích Thiện Minh 29 


Ngài có lời giáo huấn thích hợp. Ngài phục vụ 
nhơn loại bằng gương lành trong sạch cho đến 
giây phút cuối cùng của cuộc đời! Nơi gót cha 
lành, hàng đệ tử trung kiên nguyện dâng hiến 
trọn cuộc đời mình để bưóc theo con đường mà 
Đấng Đại Giác - Đại hùng đã ấi qua!” 5 

Chư Thánh Tăng” và Phàm Tăng đệ tử Phật, 
các Ngài ải đến những phương trời xa lạ, tận tâm 
tận lực hành đạo để truyễn thừa và duy trì những 
lời dạy vàng ngọc của Đấng cha lành vì lợi ích cho 
thế gian. 

“Hãy thường xuyên cố gắng tỉnh cẩn” là 
lời nhắc nhở tối hậu của Đức Phật đến hàng môn 
đệ trong những giây phút cuối cùng trước lúc 
Ngài nhập vào Đại Niết bàn - con đường của Chư 
Phật. Không có một lợi ích lớn lao nào, không có 
một phước báu nào, không có sự thanh lọc nào, 
và không có sự thành tựu giác ngộ giải thoát nào 


ố Đức Phật và Phật Pháp - Narada Mahathera - Phạm Kim 
Khánh dịch 
7 Tăng: Là bậc xuất gia tu hành. Thánh Tăng là những Bậc 


Xuất gia tu hành đã c á à¿o quê ( lầm. lượt tử Tự- đà- HƯỜN... chó 


30 Châu Ngọc Trơng Ta 


mà không có cố gắng cá nhân! 

“Không làm các điểu ác” tức là không làm 
cho mình trở thành phiến não, tội khổ cho chính 
mình và cho mọi người. 

“Hãy làm các điểu thiện lành” là tự tạo 
nên sự an vui, tuột nguốn phước báu cho chính 
mình và cho mọi người. 

“Giữ gìn tâm ý trong sạch” là lời dạy vô 
cùng thiết yếu và quan trọng của chư Phật. Một 
Giáo Pháp mang lại những điễu trí tuệ và lợi ích 
an vui lớn lao cho cả thế giới như vậy có thể nói 
là bi quan, thụ động hay tiêu cực chăng? 

Đấng Thiên Nhân Sư hằng tha thiết nhắc 
nhở để cảnh tỉnh hàng môn đồ đệ tử: 

“Com! Chính con hãy tự trình nỗ lực 
Các Đấng Như Lai chỉ là Đạo sự ”° 
Ngài đã vạch ra con đường, phần chúng ta 
là noi theo con đường ấy hay không, là một việc 
khác. Trí tuệ hiếu biết và sự tỉnh cẩn là yếu tố rất 
quan trọng trong lời dạy của Đúc Phật: 
ì s. 








ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 31 


“Chính ta làm cho ta trong sạch 
Chính ta làm cho ta ô nhiễm” 


Chính ta tạo thiên đàng cho ta, cũng chính 
ta tạo địa ngục cho ta. Ta là người xây dựng tương 
lai của ta, cũng chính ta tạo ra cái mà thế gian 
thường gọi là định mệnh... 

Kính thưa quý vị Thiện hữu! Chúng ta, tuy 
mỗi người có một hoàn cảnh riêng biệt, nhưng 
phần lớn các bậc thiện trí thức và những giới có 
tâm lành, lại giống nhau về các nguyện vọng: 
Mong cho công việc của mọi người được thành 
công tốt đẹp, sự nghiệp hưng thịnh. Từ đó có cơ 
hội mà thi ân, đáp đến công ơn Phụ Mẫu, Thấy 
Tổ cùng các bậc hữu ân... Hay nói một cách khác 
là cùng nhau hướng về “Chân - Thiện - Mỹ”. Vì 
những lẽ đó, chúng ta ngày lại ngày tranh thủ cố 
gắng, tất bật lao động bằng sinh lực, bằng khối óc 
để đạt đến những hoài bão thiêng liêng cao quý 
ấy, có khi quên đi sức khỏe, tuổi tác, thậm chí 
ngay cả sinh tạng của mình... ! 


Như vậy, làm thế nào để thành tựu coi 





32 Châu Ngọc Trơng Ta 


đường mà Ngài đã chỉ dạy, để đạt được những 
hoài bão thiêng liêng cao quý chơn thật ấy? 

Với trí tuệ siêu việt của vị Phật, Ngài thấy 
rằng: 

- Những pháp nào mà loài người... nếu 
sống và hành theo sẽ phải chịu đựng phiên não 
khổ ấau bởi hậu quả của nó! 

- Những pháp nào mà loài người nếu sống 
và hành theo sẽ được nhiễu an vui, lợi ích và hạnh 
phúc lâu dài. 

Ngài đã KHAI TÂM, MỞ TRÍ cho con 
người, nghĩa là “Ngài đã chỉ ra tất cả những 
gì quý báu nhất đã và đang tôn tại, tiếm tàng 
trong mỗi chúng ta”. 

Nếu biết cách sử dụng và khai thác những 
øì đang hiện hữu trong ta, là chúng ta đang tự tạo 
cho mình một nguồn an vui, phước báu lớn lao vô 
tận. Bởi vậy, Đức Phật dạy rằng: 

“Bạn lành quý báu của đời người, đó chính 


là tâm tốt của chính mình”. 








ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 33 


cách nào để thấy ra những Tâm tốt ấy Những 
tâm tốt này tạo nên một sự an lạc, mát mẻ, định 
tĩnh, sáng suốt và trong lành. Là nguồn sinh lực 
quý giá để dẫn đến thành tựu những nguyện vọng 
và hoài bão cao thượng. 

Thực hiện theo những điều Phật dạy, nghĩa 
là chúng ta đang làm theo những øì thuộc về bản 
tánh trong sáng, tốt đẹp và mát mẻ nhất của chính 
mình. Chắc chắn điều đó sẽ mang lại thành công 
và đạt được nhiều tiến bộ về phương diện vật chất 
cũng như về tỉnh thần đạo đức chẳng sail 

Kính thưa quý vị Thiện hữu! Mặc dù có 
nhiễu Thiện tâm, là những người trí thức, quý vị 
luôn luôn dùng trí phán xét, phân tích, suy luận, 
cân nhắc trước khi chấp nhận và kinh nghiệm 
một điều gì. Đó là tỉnh thần mà Đức Phật Ngài 
đã dạy trong bài Kinh Kalama. 

Đời sống mặc dầu quý, nhưng thật là mong 
manh và bấp bênh. Cuối cùng chúng ta sẽ chung 
một số phận: Đó là cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào. 
Chắc chắn là nó sẽ đến! Đời sống khổ đau ha) 





34 Châu Ngọc Trơng Ta 


định đoạt lấy. 

Bộ sách “Châu ngọc trong ta” gồm nhiều 
tập này, bẩn đạo phiên dịch, soạn thảo từ Kinh 
sách Phật giáo Chân truyễn Nguyên thủy Myan- 
amar. Đây là bộ sách dành cho tất cả mọi giới, 
mọi lứa tuổi có thể tham cứu, tìm hiếu về trinh 
triết căn bản của Đức Phật. Ước nguyện cho chân 
lý cao thượng mãi mãi được thuận duyên, rộng 
rãi phổ cập lâu dài trên quê hương Tổ quốc Việt 
Nam thân yêu và trên toàn thế giới. 

Với trí tuệ và đức tin tuyệt đối vào lời dạy 
của Đức Phật, chắc chắn chư Thiện hữu sẽ thấy 
ra một kho tàng “Châu rigọc trong Ta” tự bao 
giờ. 

Nhờ sự đóng góp kỹ thuật bìa của thiện nam 
Ngọc Duy, sự sưu tâm tranh ảnh Phật tích có giá 
trị, sự đóng góp của Tỳ Kheo Tuệ Lực (Nguyên Tuệ) 
và quý vị trong ban in ấn tín nữ Mai Lan Hương, 
cũng như của chư Thiện tín xa gần hảo tâm cùng 
chung sóp phần công đức phước báu tạo điễu kiện 
thuận lợi cho cuốn sách được sớm ra đời. 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 35 


Chúng tôi thành tâm tri ân đến chư Thiện 
trí thức, quý học giả, đã đóng góp nhiễu cao kiến 
quý báu cho tác phẩm này sớm hoàn thành. 

Ngưỡng mong các bậc hiển trí cao mmỉnh, 
thức giả, cùng quý độc giả xa gần, hoan hỷ bổ 
chính để tác phẩm sẽ được phong phú hơn cho 
lấn tái bản. 

Nguyện cầu Ân đức Tam Bảo và phần Phước 
phát sanh do pháp bố thí chân lý thanh cao này, 
hộ trì đến quý vị cùng bửu quyến sức khỏe luôn 
được đổi dào thịnh vượng phú quý, thân tâm 
thường an lạc, hằng tấn hóa trong mọi Phước - 
Thiện và nhất là sớm hội đủ duyên lành chứng 
đắc Đạo-quả Niết bàn? an vui bất diệt trong ngày 
vị lại. 

Đồng thời bần đạo xin hồi hướng Pháp thí 
này đến hết thảy các chúng sanh, mong cho tất 
cả chúng sanh hoan hỷ với phân Phước - Thiện 
9 Niết bàn (Nibbãna): Trạng thái tuyệt đối thanh tịnh, vắng 


lặng hoàn toàn tất cả các phiển não và khổ đau. Không còn sự chết, 
sự tái sanh “uận hồi; Tà Pháp VưgI qua khái niệm không gian 9 và thời 


36 Châu Ngọc Trơng Ta 


thanh cao này và được an vui lâu dài. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà Xuất 
Bản Tôn Giáo đã cho phép tác phẩm được ấn 
hành sớm đến tay bạn đọc. 
Xin chân thành tri ân đến quý vị ! 
Đại Đức Thích Thiện Minh 
Mùa An Cư 25. Oct. 2015 


Mahagandhayon Mandalay- Myanmar 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 37 


MỘT YÀI NÉT 611 THIỆU YÊ 
(QUỐC Ð10 MYXRMAR 


Trên thế giới có năm quốc gia có Quốc Đạo 
là Phật Giáo Nguyên Thủy (1heravada) chánh 
thống lưu truyền từ xưa đến nay: 


HỆ Tích Lan (Srilanka) 

nN Lào (A¡-Lao) 

2 Myanmar (Miến Điện) 

4. Cambodia (Cam-pu-chia) 
5 Thailand 


Myanmar (Miến Điện) là một trong năm quốc 
gia có truyền thống Phật giáo thịnh hành lâu đời. 
Cách đây hơn 2500 năm về trước từ thời Đức 
ài đã thân hành đến đất nước 
ền dạy những sự thị 






38 Châu Ngọc Trơng Ta 


chánh trong thế gian này là những điều do chính 
sự giác ngộ của Ngài. 

Mặc dù đã hơn 25 thế kỷ trôi qua, nhưng 
những lời dạy vàng ngọc chân lý từ Ngài vẫn còn 
được lưu truyền, gìn giữ cho đến hôm nay, bởi do 
công đức sâu dày học Đạo và hành Đạo của các 
bậc Thánh Tăng tiền bối, cũng như các Chư tôn 
Hiền đức tinh tấn tu hành. 

Hiện nay tại nước Myanmar vẫn còn lưu 
lại DẤU CHÂN CỦA ĐỨC PHẬT trên đỉnh núi 
Minbu- Myanmar, cùng với biết bao Thánh tích 
thiêng liêng từ thời Ngài còn tại thế đến nay. Nổi 
bật nhất là Tháp vàng Yangon - di sản văn hóa 
nổi tiếng thế giới là nơi tôn thờ tám sợi tóc của 
Ngài cùng với các bảo vật của Chư Phật quá khứ 
như là: Chiếc gậy của Đức Phật Câu-Lưu- lôn'°, 
chiếc bình lọc nước của Đức Phật Câu-Na-Hàm- 
Mu-Ni'', chiếc y tắm của Đức Phật Ca- Diếp'? (1à 
ba vị Phật ra đời trước thời Đức Phật ThíchCa”*), cũng 






10 Kakusandha-Buddha 
11 Konãgamana-Buddha 
12 Kassapa-Buddha 


13... Sakyamuni-Gotam 


ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 39 


như hiện tại còn có đến mười bậc Cao-Tăng 
thông làu Tam Tạng Kinh Điển (Bộ Kinh, bộ Luật và 
bộ Luận) bao gồm 84.000 (tám mươi bốn ngàn) Pháp 
môn, liên tục truyền thừa từ lúc kết tập Tam Tạng 
Kinh Điển lần thứ nhất'° đến nay, cùng với nhiều 
bậc Thiển sư lỗi lạc tinh thông cả Pháp học lẫn 
Pháp hành đương thời. Nơi đây chính là miền 
đất Thánh, gọi là miền đất Thánh bởi vì miền đất 
này đã sản sinh ra biết bao nhiêu bậc Chân nhân 
liễu ngộ đạo mầu, siêu phàm nhập Thánh, đắc 
đạo quả xuất thế gian, cùng với các viện bảo tàng 
tôn thờ Xá Lợi của Đức Phật và Xá Lợi của Chư 
Thánh nhân đã đắc đạo quả A-la-hán. 

Chính miền đất thiêng liêng này đã và đang 
minh chứng hùng hồn cho phần lớn những gì mà 
đấng Từ Phụ đã truyền dạy từ ngàn xưa trong 
kinh điển. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ đọc sách hoặc 


nghe các bậc tiền bối kể lại, đôi khi chúng ta còn 


cảm thấy mơ hồ giống như những chuyện cổ tích 
thần thoại. Trong lịch sử Việt Nam còn biết bao 





40 Châu Ngọc Trơng Ta 


nhiêu huyền thoại kỳ diệu, như truyền thuyết Lạc 
Long Quân và Âu Cơ sinh trăm trứng nở trăm 
con, cốt làm cho thế hệ mai sau nhớ về cội nguồn 
Tiên Rồng; Chuyện Phù Đống Thiên Vương đuổi 
giặc Ân, bậc cao nhân siêu phàm nhập thế đã đi 
vào Thần thoại. Irong khi ấy ngày nay tại quốc 
đạo này vẫn còn xuất hiện nhiều bậc Cao Tăng 
lỗi lạc kỳ diệu... Chẳng hạn như, có một bậc Cao 
Tăng ngoài chín mươi tuổi, Ngài ở tận trên núi 
cao vùng miền Bắc Miến Điện, điểm đặc biệt ở 
Ngài là chỉ ăn trái cây chứ không ăn thức ăn gì 
nung nấu qua lửa và toàn thân Ngài tỏa thơm 
ngát mùi trầm hương!!! Hiện tượng thân tỏa ra 
mùi hương thơm này, xưa nay chỉ có trong kinh 
điển, Đức Phật thuyết giảng trong một số trường 
hợp do nhờ nhân lành cúng dường trầm hương 
đến Đức Phật từ quá khứ. Trong Kinh có đề cập 
về Bà Hoàng hậu Trầm hương (do từ thân của bà tỏa 
ra tùi hương trầm tất nhiều kiếp, nên bà có tên gọi ấy) 
Miền đất này có HÒN ĐÁ CHEO LEO (hòn 
đá Kyai-Hii-Yo) kỳ diệu nổi tiếng thế giới, cũng là 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 4I 


khách Tây Phương hàng năm về chiêm bái. Có 
nơi là Bagan (một trong những thủ đô cổ Myanmar) có 
đến hơn bốn triệu ngôi tháp cổ với lối kiến trúc 
thật độc đáo... 

Ngoài ra còn biết bao điều vô cùng sống 
động đã và đang lưu giữ lại dấu ấn của những 
thời Lý huy hoàng, vàng son trong lịch sử của 
Chánh pháp tại Quốc đạo này. 


xxx 








0WƯ0NG TRÌNH 60 sử 
0WƯ0W6 MỘT 


Namo tassa Dhagavafo arahaf0 sarr< mã 


sambuddhassa 








ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 45 


1. -Cễ bái Cam Sảo?? oà câu nguyện 


- Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Phật 
(Buddha), Pháp (Dhamma), Tăng (Sangha) là ba ngôi 
Tam Bảo, trong cả ba nghiệp: Nghiệp thân, nghiệp 
khẩu và nghiệp ý, nếu có nghiệp nào lỡ phạm xin 
cho nghiệp ấy được tiêu tan (lẩn thứ nhất, lẩn thứ nhì 
và lân thứ ba). 

- Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ba ngôi 
cao quý, chúng con hết lòng thành kính chắp tay 
đánh lễ cúng dường ba ngôi tôn quý ấy. 

- Với phước lành do sự thành tâm cung kính 
đánh lễ cúng dường này, xin cho con được tránh 
khỏi: Bốn đường ác đạo; Ba nạn hủy hoại, lám 
sự trở ngại; Năm loài kẻ thù; Bốn điêu bất hạnh; 





46 Châu Ngọc Trơng Ta 


Năm điều hư hoạï'Š cùng tất cả mọi điều rủi ro và 
tai hại thảy thảy đều được tiêu tan, đắc được các 
Pháp mâu cao thượng: Thánh đạo, Ihánh quả, 
Niết bàn trong ngày vị lai. 


2. -Đễ (ƒ)ltật oắn tắt 


Namo tassa Bhagavato arahato 


sarn~<tnãsatnbuddhassa 


Xin xem phần Phụ Lục cuối sách để rõ thêm 


những pháp cần biết này. 


3. Quụ ân đức C7 ð2đoö: 
(Sarana Guna17) 


Buddham saranam gacchãmi 


Dhammamn saranam gacchãmi 


Sangham SN HIỢH øgacchãmi 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 47 


Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi 
Dutiyampi Dhammnam saranamn gacchãmi 
Dutiyampi Sangham saranam gacchãmi 
Tatiyvampi Buddham saranam gacchãmi 
Tatiyampi Dhamnam saranam gacchãmi 


Tatiyampi Sangham saranam gacchãmi 
4. Qiải tóm tắt oÈ tý giữa eúa sự tễ bái 


Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là ba ngôi 
quý báu (7m Bảo). Trong thế gian này tất cả các 
loại có giá trị như: Kim cương, ngọc bích, vàng, 
bạc, ngọc ngà, trân châu, xà cừ, mã não, ... quý 
hiếm như thế nào, thì Đức Phật, Giáo Pháp thật 
và Đức Tăng thật cũng vô cùng quý báu lắm vậy. 

Do đó mà Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng 
gọi là ba ngôi Tam Bảo. 

Trong bài “Lễ bái Tam bảo” từ đầu đến... vị lai. 
Sự cung kính lễ bái mạ chính là lễ bái đến ba ngôi 
Tam Bảo. 








48 Châu Ngọc Trơng Ta 


Do sự thành tâm lễ bái... đến cuối cùng. 

Nghĩa là sự mong mỏi của người cầu nguyện: 

“Do phước lành của sự lễ bái này tà cẩu 
xin được tránh khỏi bốn đường ác đạo và nhiễu 
sự rủi ro tai hại'Š° 


5. 2ƒ ugita của (X(quuo fdssa 


- Namo Tassa: Nghĩa là (Chấp tay) đảnh lễ 
đến Ngài 

- Bhagavafo: Nghĩa là Đức Phật 

- Arahafo: Từ này nghĩa là Bậc xứng đáng 
đánh lễ cúng dường (Còn được dịch là Ứng Cúng) 

- Sarữmmãsarnbuddhassa: Nghĩa là hiểu biết 
tất cả các Pháp trong thế gian và ngoài thế gian. 
(Còn được dịch là Chánh biến tri!?) 

Như vậy toàn câu nghĩa là: “Cơn đem hết 
lòng thành kính đánh lễ Đức Phật, Ngài là Bậc 
đáng cúng dường cao thượng, chứng quả Chánh- 


lí do Ngài tự ngộ không thấy chỉ dạy”. 


ĐĐ. Thích Thiện Minh 49 
6. 2óm tắt liel: sử ức (ƒ)hật (ch ©w 


a. Dòng dõi và sắc đẹp của Thái Tử: 

Người mà các con chắp tay lễ bái đó có tiểu 
sử như thế nào? Bây giờ Thầy kể cho các con nghe 
nhé! 

Xưa cách đây hơn 2500 năm thuộc về phía 
Bắc của nước Ấn Độ, tại vương quốc Kapilavat- 
thu” nằm khá gần dãy núi Hymalaya', có Đức 
Vua Suddhodan4d? trị vì thiên hạ. Nhà vua sống 
cùng hai Hoàng hậu là Mlahãdevi và Gofami. 
Hoàng hậu AMfahãdev¡ sanh hạ được Hoàng nam 
vô cùng khôi ngô tuấn tú, từ vầng trán, khuôn 
mặt, cằm, đôi mắt... thảy thảy đều kiện toàn ba 
mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của một 
bậc Đại nhân tên là Thái tứ Siddhatta. 


20 Ka-tì-la-vệ 
Di Hy-mã-lạp-sơn 
Tịnh-Phạn- Vương 


Sĩ-đạt-ẳa 











50 Châu Ngọc Trơng Ta 


b. Giật trình kinh sợ: 

Đức Vua cha vô cùng yêu quý Thái tử, khi 
đến lứa tuổi mười sáu Đức Vua gả cưới nàng 
Yasodhara là người em gái trong dòng họ vô 
cùng xinh đẹp và tấn phong lên ngôi Chánh cung 
Hoàng hậu để đêm ngày hầu hạ nâng khăn sửa 
túi cho Thái tử. 

Thọ hưởng cuộc sống Đế Vương trong cung 
vàng điện ngọc suốt mười ba năm ròng bên cạnh 
người vợ hiền xinh đẹp. Đến năm vừa tròn hai 
mươi chín tuổi, nhân cuộc đi ngoạn cảnh phía 
ngoài kinh thành, Thái tử chợt trông thấy một 
người già nua, lưng còng tay chống gậy, dường 
như không còn sức để đứng thẳng được nữa. Kế 
đến Thái tử còn thấy một người bệnh hoạn nằm 
cô đơn bên đường, với sự rên rỉ không người 
chăm sóc... Rồi Ngài lại nhìn thấy cảnh người 
chết, một đám người đưa thây ma theo sau là 
những người thân quyến vật vã khóc than thảm 
thiết trong cảnh tử biệt chia ly! 

Thái tử suy nghỉ “Những điễu ta đã thấ. 
thế này thì rồi 









lây ta cũng sẽ già, sẽ bệ 


ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 51 


và nhất định ta cũng sẽ phải chết như người kia 
mất thôi!” Nghĩ đến đó bất giác Ngài giật mình 
lo âu... trong lòng. 


c. Xuất gia: 

Vào lúc giật mình lo âu với những điều 
suy nghĩ đó, thì chợt nhiên Thái tử thấy một vị 
Đạo sĩ với thân tướng vô cùng thanh tịnh trang 
nghiêm, cốt cách siêu phàm khả kính. Sau khi 
gặp vị đạo sĩ ấy, tâm lo âu sợ hãi trong lòng Thái 
tử, lập tức tan biến mất. Ngài đến bên hồ trong 
thượng uyễn trầm tư: “1a sẽ sống cuộc đời như 
vị Đạo sĩ kia để hành đạo”. Đang miên man suy 
nghĩ về con đường rời hoàng cung sống cuộc đời 
xuất gia sắp đến, thì bỗng nhiên từ hoàng cung, 
tiếng khóc hài nhi con trai yêu quý của Ngài vọng 
đến “Chánh cung Hoàng hậu Yasodara đã hạ sanh 
Hoàng nhí!”... Tiếng khóc của người con trai đầu 
lòng chào đời sao mà đáng yêu quát! Tiếng khóc 
của Hoàng tử hài nhi như muốn bắt giữ không 
cho Ngài ra đi xuất gial 









52 Châu Ngọc Trơng Ta 


Do đó mà “đán mây đen” chính là vị Chư 
Thiên có tên là Rahw đến vây bắt mặt trăng như 
thế nào, thì chẳng lẽ tiếng khóc này cũng muốn 
đến bắt ta dường như thế ấy hay sao??? Vừa nghĩ, 
miệng Ngài vừa lầm nhấm “Rahul4” (nghĩa là “Mây 
đen đã đến rối! Mây đen đã đến rồi!”). Do từ tiếng khóc 
đó mà Ngài đặt tên cho con là Rahula?“ (Đám mây 
đen đến) Vậy. 

Sau đó Ngài nghĩ: “Thường những bậc Cha 
mẹ, có tình thương yêu lớn lao đối với con cái, khi 
sinh con ra thì không thể nào xuất gia làm Đạo sĩ 
để hành đạo được! Ta nhất định sẽ ra đi xuất gia 
làm Đạo sĩ trong đêm nay”. Sau khi quyết định 
trong tâm tư như vầy, Thái tử quay trở về hoàng 
cung. Vào giữa đêm khuya, Ngài gọi Channa” 
người hầu cận giữ ngựa, thắng yên cương, dắt 
Ngựa quý đến cho Ngài rồi âm thâm lặng lẽ từ 
giã kinh thành ra đi trong đêm khuya. Đến rừng 
sâu Thái tử xuống tóc xuất gia làm Đạo sĩ”. 


24 1- Theo tài liệu Phật học Myammar 
25 Xa-nặc phiên theo Hán âm 


ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 53 


Ngài nỗ lực hành đạo và Ngài đã chứng 
được quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài đã 
giác ngộ, nghĩa là Ngài đã thấy biết tất cả các 
Pháp trong thế gian này, do đó mà Ngài được gọi 
là Buddha (Đức Phật). 

Nếu Ngài không ra đi xuất gia làm Đạo sĩ 
thì trong vòng bảy ngày nữa “xe báu” dành cho 
Đức Chuyển Luân Vương sẽ đến và Ngài sẽ trở 
thành Đức Vua Chuyển Luân cai trị cả thế giới 
này. Mặc dù chính Ngài đã biết như vậy, nhưng 
Ngài muốn trở thành Phật để cứu độ chúng sanh 
nên Ngài đã quyết chí xuất gia. 

Năm Ngài ba mươi lăm tuổi, Ngài trở thành 
Vị Phật có danh hiệu là Buddha Gofzma”. Vì 
Gofama là dòng họ Vương tộc của Ngài lúc bấy 
gIỜ. 


d. Đức Phật thuyết pháp: 
Sau khi chứng quả vị Phật, vì thương muôn 
loài chúng sanh, Ngài không một mình tận hưởng 







uddha Gotama phiên theo Hán â 


54 Châu Ngọc Trơng Ta 


hạnh phúc an lạc của quả vị giải thoát tối thượng, 
vi diệu nhưng Ngài muốn hoằng khai Giáo Pháp 
mà Ngài đã chứng ngộ nhằm đem lại lợi ích cho 
phần đông loài người, cho chư Thiên và chư Đại 
Phạm Thiên. 

Để trở thành loài người tốt, Chư Thiên tốt, 
Trời Đại Phạm Thiên tốt, Đức Phật thuyết Pháp 
giảng đạo suốt ngày đến đêm. Vào ban đêm Ngài 
chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát. 

Khi thuyết Pháp đến mọi người, cũng như 
khi gặp các trẻ nhỏ, tùy trình độ căn cơ của mỗi 
hạng người mà Ngài giảng dạy những Pháp dễ 
hiểu, dễ biết để đem lại lợi ích cho phần đông. 

Những Pháp nào mà Đức Phật đã giảng đến 
cho tuổi trẻ, Thầy sẽ đọc, các con lắng nghe nhé! 


đến cúc trẻ đánÍt tấm 





Vào một thuở nọ, trên đường trì bình khấ 








ĐĐ. Thích Thiện Minh 55 


thực từ Jefavana® đến kinh đô Savafthi giữa 
đường nhìn thấy một đám đông trẻ trai đang hè 
nhau đánh đập một con rắn lớn, thấy vậy Ngài 
bèn đi đến gần, Từ-Bi Ngài hỏi: 

- Tại vì sao các con lại đánh đập như vậy? 

- Vì sợ nó cắn, Thưa Ngài! 

Rồi Đức Phật Từ-Bi giảng giải như sau: 

“Này các cơn! Tất cả chúng sanh đều tong 
cẩu sự an vui, để tìm được sự an vui cho chính 
mình mà dùng ấao trượng gậy gộc... đánh đập, hà 
hiếp làm khổ kẻ khác, những người như vậy không 
thể nào có được cuộc sống an vui vào kiếp sau. 

Tất cả chúng sanh đều mong cẩu sự an vui, 
để tìm sự an vui cho chính mình mà không dùng 
đao trượng, gậy gộc... đánh đập, hà hiếp làm khổ 
kẻ khác, những người như vậy sẽ được an vui trong 
kiếp sau”. 

Với sự thuyết pháp này, ngày xưa các bậc 
Cha mẹ Thiện trí thường dạy dỗ đến con trẻ như 


vậy, thì trong suốt cuộc đời, các con trẻ không 





56 Châu Ngọc Trơng Ta 


bao giờ đánh đập, hà hiếp những kẻ khác. Và với 
trình độ Thiện tâm này cũng không khác nào 
Thiện tâm của một bậc đã đắc đạo quả Tu-đà- 
hoàn” vậy. 

Đức Phật mà chúng ta thành tâm đảnh lễ: 
“Namo tfassa Bhagavato arahafto samtmnãsambud- 
đhassa” đó, Ngài là một Đức Vua, xuất gia hành 
đạo trở thành một vị Phật, vì sự hạnh phúc an vui 
lợi ích lâu dài cho loài người cho cả Chúng sanh 
mà Ngài đã giảng dạy. 

Do đó mà khi chúng ta niệm: “Nzno fassa 
Bhagavato arahato sarmtmñsambuddhassa”. Xong 
rồi đem hết lòng cung kính đảnh lễ đến Ngài. 

Thấy: - Các con hiểu như thế nào về bài 
Pháp mà Đức Phật giảng vừa rồi? Con rắn lớn ấy, 
không sợ người ta giết, không cần có cuộc sống 
an vui thanh bình phải không? 

Trò: 


- Bạch Thầy cần sống ạ! 


29 Sofãpanna (bậc Thánh đấu tiên của bốn Tầng Thánh tron; 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 57 


Thấy: 

- Chính các con sợ rắn nó cắn nên dùng 

gậy gộc đánh đập, nghĩa là vì cần thiết đến sự an 

vui cho chính mình mà các con phải hành hạ bức 
bách làm khổ con rắn đó phải vậy không? 

Trò: 

- Dạ thưa vâng, đúng ạl 

Thấy: 

- Đánh đập, hà hiếp làm khổ kẻ khác, những 
người như vậy sẽ như thế nào trong kiếp sau? 
Trong kiếp sau sẽ có người đánh đập làm khổ lại 
mình, có phải vậy không? 

Trò: 

- Dạ, thưa vâng đúng ạI 

Thấy: 

- Do đó bắt đầu từ chuyện con rắn lớn này, 
mà đừng bao giờ làm khổ kẻ khác. Ngay cả những 
con chim nhỏ cũng đừng bao giờ dùng ná mà 
bắn nó! Thật sự nếu có gặp rắn thì báo với những 
người lớn, họ sẽ bắt và đem bỏ xa nơi người ở cá 


58 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trò: 
- Dạ thưa Thây vâng ạl 


8. ƒÖMudp giảng hòa 


Thây: 

- Này các con! Đức Phật Tổ Gofarna mà các 
con chắp tay cung kính đảnh lễ đó, Ngài đã giảng 
những Pháp để có sự hòa hợp thương yêu với 
nhau giữa trẻ với trẻ và giữa người lớn với người 
lớn... Cũng như Ngài giảng những Pháp làm cho 
giải tỏa tiêu tan đi những sự hận thù lẫn nhau: 

“Trong thế gian này lấy sự thù oán trả hận 
thù, thì sự thù oán ấy cho đến bao giờ cũng không 
thể nào dập tắt được”. 


“Không trả lại bằng thù oán, lấy sự gắng công, 
nhẫn nại, ban tải tình thương sẽ dập tắt được hận 
thù ấy?!” 

“Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có 
Tình thương diệt hậ h2 là định luật ngàn thu 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 59 


Với sự cố gắng nhẫn nại, cùng với tình 
thương sẽ không sinh thù hận, sẽ được an lành 
và hạnh phúc. Để giữa người này với người kia 
không trở thành thù hận, Đức Phật đã giảng giải 
rồi, các con đừng bao giờ gây thù oán nhaul 

Trong trường hợp lỡ có bất hòa nhau, chúng 
ta hãy cố gắng cùng nhau nhẫn nại: “À! Chính ta 
đã sai rối!” Khi đã hiểu ra tôi, thì hãy cùng nhau 
bắt tay giải hòa và chào hỏi nhau nhé các con!” 

Chúng ta đang có một mối bất hòa thù oán, 
để cho có sự thỏa mãn, tức thời sinh khởi bằng 
hành động đáp trả lại... gọi là sự trả thù. Sự trả 
thù này cho đến bao giờ cũng không thể chấm 
dứt được! Không cần phải trả thù người này với 
người kia, hãy gắng công nhẫn nại bằng tình 
thương đối đãi với nhau, để thân mật yêu thương 
nhau, thì mối hận thù kia tự nhiên chấm dứt và 
tiêu tan. 

Liên quan đến việc “trả thù” Thầy sẽ đọc cho 
các con nghe chuyện tích về Thái tử D7ehãvu, các 
con lắng nghe nhé! 






60 Châu Ngọc Trơng Ta 


9, CHhúi S8 (0)(0gÌtaøc 


a. Cuộc chiến giữa hai Đức Vua: 

Xưa tại Kinh đô Bãrãnasĩ của nước Kãsi, 
có Đức Vua Brahmmadaffa trị vì thiên hạ. Đây là 
một quốc gia hùng cường, thịnh vượng có đầy đủ 
binh hùng tướng mạnh, đặc biệt rất giàu sang về 
của cải. 

Kosala là một tiểu bang nước láng giểng có 
binh lực yếu kém và nghèo nàn về lương thực, 
của cải, được trị vì bởi Đức vua Dighiii. 

Đức vua Bãrãnasĩ cử quân sang đánh chiếm 
Kosala. Do binh lực yếu nhược nên Đức vua 
Dighiri bại trận bỏ chạy thoát thân và ẩn náu nơi 
xa xôi hẻo lánh không một dấu chân người thuộc 


miền biên địa của nước Kãsi. 


b. Thua trận bỏ chạy nhà Vua bị bắt: 


Hoàng hậu vợ của vua Kosala hạ sanh được 






Hoàng nam đặt tên là Dighãvu. Khi lớn đến tuổ 
à Mẫu hậu cho phép đ 


ĐĐ. Thích Thiện Minh 61 


học tại một tỉnh thành nhỏ. Đến tuổi trưởng 
thành cũng là lúc mà Hoàng tử D7ehãvu đã học 
được rất nhiều kiến thức thời ấy. 

Đức vua Kosala cùng với Hoàng hậu không 
may bị Đức vua Kãsi bắt được. Trên đường dẫn 
đến nghĩa địa để xử tử, thì Hoàng tử D7eghãvu bắt 
gặp. Chàng trai trẻ luồn lách xen lẫn trong đám 
đông người để đến gần được Cha mẹ. 


c. Lời dạy đến con trai: 

Đức vua Kosala nhìn quanh và thấy người 
con trai yêu quí của mình lẫn trong đám đông. Sợ 
Đức vua Kãs¡ phát hiện sẽ hãm hại con trai mình 
nên Vua Kosala vội vàng giả vờ như điên dại hét 
lớn lên: 

“Này cơn trai Dighãvu! Hãy đừng có nhìn 
xa, cũng đừng có nhìn gần. Sự trả thù cũng không 
đem đến chấm dứt hận thù, đừng trả thù. Hãy cố 
gắng Nhẫn nại sự hận thù mới yên lặng”. 
Lời dạy trên nghĩa là: 


“Này cơn trai đừng có kéo đài sự thù hậ 












62 Châu Ngọc Trơng Ta 


cũng đừng vì tình thương gần. Sự trả thù cũng 
không đem đến chấm dứt hận thù, không trả thù, 
hãy cố gắng nhẫn nại sự hận thù mới yên lặng”. 

Phần đông ở đó tuy nghe, nhưng không 
hiểu được những lời gào thét của Đức vua thất 
trận đang chuẩn bị xử trảm, họ nhốn nháo lên và 
cho là Đức vua này bị điên loạn. 


d. Tiễn đưa Cha Mẹ lần cuối: 

Những người lính của nhà Vua, canh giữ 
xác chết của Đức Vua và Hoàng Hậu, tại nơi mộ 
địa. Người con trai dùng mưu kế đãi rượu cho 
chúng uống say mềm rồi tự tay thận trọng cung 
kính hỏa thiêu Cha Mẹ. Xong chàng chạy thẳng 
vào rừng sâu một mình cúi đầu, ôm mặt nức nở 
khóc lấy khóc để, lòng uất ức nghẹn ngào một 
cách bi thương. 

Sau đó quyết tâm tìm cách trả thù cho Vua 
Cha và Mẫu Hậu, chàng trai tìm cách đến gần 
Đức vua Kãsi, cố gắng nhẫn nại cung phụng hầu 
hạ để được lòng Vua. Dần dần được thương mế 








ĐĐ. Thích Thiện Minh 63 


và tin dụng cho làm người đánh xe chở nhà Vua. 

Một hôm, nhân cuộc săn bắn rượt đuổi nai 
rừng, số quân lính theo hầu thất lạc tản mác. Đức 
vua Kãsi ra lệnh cho xe dừng lại. Vì quá mệt mỏi 
nên ngủ thiếp đi trong lòng của người đánh xe 


ngựa, đó chính là chàng trai D7ghãyw!!! 


e. Sự suy nghĩ của chàng trai Dighãvu: 

“Đất nước của Ta, ông đã cướp giật, Cha Mẹ 
ta cũng chính ông đã giết hại, mối hận thù không 
đội trời chung này đã đến giờ ta phải trả!” Nghĩ 
đoạn, chàng trai bèn tuốt gươm bén ra khỏi vỏ, 
cũng chính lúc đó trong tâm trí chàng lại văng 
văng lời dạy của Vua Cha: 

- “Này cơn trai đừng có kéo đài sự thù hận, 
cũng đừng vì tình thương gần. Sự trả thù cũng 
không đem đến chấm dứt hận thù. Không trả thù, 
hãy cố gắng nhẫn nại, sự hận thù mới yên lặng”. 


Chàng lại đút gươm vào lại vỏ và cứ như 


tá 


vậy rút gươm ra lại đút gươm vào đến lần th 
ba. Trong khi hành động như thế, Đức vua Kã 


2 
















64 Châu Ngọc Trơng Ta 


bỗng giật mình tỉnh giấc, lập tức chàng trai bèn 
vội chụp lấy búi tóc của Đức Vua kéo ngược ra 
sau mà hét lớn rằng: 

- Ta chính là Thái tử D7ghãvu con trai của 
Đức vua D7ehiifi đã bị ông cướp đoạt giang sơn 
và hãm hại sinh mạng đây! Lúc đó Đức vua Kãsi 
rất là hoảng sợ, để khỏi bị giết bèn nói những 
lời thành khẩn van lơn xin tha mạng sống thật 
là thảm thương! Cùng lúc ấy những lời trăn trối 
bi thương cuối cùng của Vua Cha nhân từ cứ 
văng vắng mãi trong tâm trí! Vốn là người con 
chí hiếu, trí tuệ, tâm tánh hiền lương, trong hoàn 
cảnh ấy mới thấm đẫm được những lời trăn trối 
nhân từ, trí tuệ và cao thượng cuối cùng của Vua 
Cha, Hoàng tử chợt tỉnh ra, vâng theo lời Cha 
dạy, rồi chàng nói: “Nếu ta tha mạng cho ông thì 
sau này Ông có giết ta không?” Đức vua biết lòng 
nhân từ và nghĩa cử cao thượng gạt bỏ thù xưa 
của Dighãvu nên nói lên lời thệ nguyện. 

Về đến kinh đô, nhà Vua gả Công chúa là 
người con gái yêu quý của mình cho Thái t 


ĐĐ. Thích Thiện Minh 65 


làm Vua trị vì thiên hạ trong thanh bình thịnh trị. 

Thấy: 

- Các con hiểu thế nào qua câu chuyện này? 
Nếu ở trong rừng sâu mà Thái tử D7ghãvu giết 
Đức vua Kãs¡, thì sẽ có một ngày nào đó Hoàng 
thân quốc thích của Đức vua cũng tìm cách báo 
thù Thái tử Dighãvu phải không? 

Trò: 

- Thưa vâng, có thể xảy ra như vậy, bạch 
Thây. 

Thấy: 

- Lấy thù hận để báo lại hận thù, thì hận thù 
ấy không thể nào dập tắt được. Vâng theo lời dạy 
của Cha Mẹ, không những hận thù xưa được dập 
tắt, mà còn được gã công chúa xinh đẹp làm vợ và 
trả lại Vương quốc để làm Vua nữa phải không? 


Trò: 
- Thưa vâng, bạch Thầy! 
Thây: 







- Do vậy, các con 
ừng kết oán đối 


66 Châu Ngọc Trơng Ta 


nhau thì cần cố gắng nhẫn nại để giảng hòa, đó 
là lời dạy của Thầy, các con hãy khắc cốt ghi tâm 
nhé! 

Các con không gây gỗ nhau, yêu thương 
thân mật thuận hòa chung sống như thế này, các 
con sẽ trở thành những người trẻ hiển trí, được 
Cha Mẹ, Thầy Cô và mọi người thương mến. 

Các con cung kính đánh lễ và đọc “Nømo 
fassa...” là các con đảnh lễ đến Đức Phật, Ngài đã 
dạy nhiều Pháp lành để tuổi trẻ trở thành những 
người khôn ngoan hiển trí. Do đó để tỏ lòng tri 
ân Ngài, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm đọc 
danh hiệu Ngài. 

Thấy: 

- Tại vì sao mà Thầy hằng nhắc nhở các con 
thành tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật “Nzno 
tassa Bhagavafo...?” Bởi vì việc tụng niệm như 
vậy sẽ có thật nhiều nhân lành lợi ích đó các con 
ài 

Các bậc Cha Mẹ tốt, những người mong 
muốn cho con cái thật sự trở thành người khô 






ĐĐ. Thích Thiện Minh 67 


ngoan hiển trí, cũng thường nhắc nhở con cái 
mình cung kính đảnh lễ đến người đáng đảnh lễ, 
thì phước lành, lợi ích ngay trong kiếp hiện tại 
này và trong những kiếp sau thật là lớn lao. 

Việc cung kính đảnh lễ được phước lành 
quý báu như thế nào? Sau đây, Thầy sẽ kể mẩu 
chuyện trong Kinh, các con cùng nhau lắng nghe 
nhé! 


xxxxxxxx* 


10. uyên Íurớc (àrmft tuột lần cu 
keímft, (Ễ bái đứa tgười eoet trai 


Thuở xa xưa, tính ngược thời gian về trước 
khoảng chín mươi kiếp tuổi thọ quả đất, vào 
thời Đức Phật hiệu là T?-bà£h¡ (Vipassi). Đức Phật 
Vipassỉ có nước da sáng ngời như màu vàng ròng. 
Thân tướng vô cùng trang nghiêm xinh đẹp và 





68 Châu Ngọc Trơng Ta 


Vào một buổi sáng nọ, Đức Phật trên con 
đường trì bình khất thực, một người trai trẻ trông 
thấy oai lực Từ Bi toát ra từ dung nhan sáng ngời, 
trang nghiêm thanh tịnh của Ngài, trong lòng 
liền phát sinh sự cung kính vô cùng. Hai tay chắp 
lại thành tâm hướng về cung kính lễ bái Ngài. 

Bắt đầu từ kiếp sống ấy, trải qua vô số kiếp 
luân hồi, người con trai không một lần nào bị đọa 
sinh vào một trong bốn đường ác đạo, mà hằng 
được tái sanh vào các cõi an vui, cõi Người, cõi 
Trời, cùng các cõi Trời Đại Phạm Thiên... Kiếp 
cuối cùng được tái sanh làm con trai của gia đình 
một đại phú hộ trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca. 
Sau khi xuất gia trở thành Tỳ-kheo, không bao 
lâu thì chứng đắc đạo quả Thánh nhân A-la-hán, 
có tên là Ekanjaliya Mahãtherd''. 

Thấy: 

- Vì phước lành lớn lao từ sự kết hợp của 
thân và tâm, thành kính chắp hai tay đảnh lễ một 
lần đến Đức Phật V/oassi, mà không có một lần 
nào bị sinh vào trong bốn đường khổ cảnh, lạ 






ĐĐ. Thích Thiện Minh 69 


hằng được tái sanh vào các cõi an vui như cõi 
Người. cõi lrời, cùng các cõi Trời Đại Phạm 
Thiên... Đến kiếp cuối cùng chứng đắc được đạo 
quả Niết-bàn. Do vậy mà Thầy thường nhắc nhở 
động viên các con không những đừng lười biếng 
mà còn cùng với Thân - lầm cung kính, tùy theo 
nơi chốn và hoàn cảnh thích hợp, chắp hai tay lễ 
bái kim thân Đức Phật, Xá-lợi của Ngài mỗi khi 
có cơ hội đó các con nhé! 
Trò: 

- Thưa vâng. Cùng với thân và tâm cung 

kính chúng con sẽ đảnh lễ, bạch Thây. 


11. Giải oê ba ngôi báu 
(Tam Bảo) 


Thây: - Này các con! Nói về Đức Phật, các 
con đã hiểu kha khá rồi. Nói về Giáo Pháp, những 
lời dạy của Đức Phật, các con cũng hiểu sơ sơ rồi. 
Vì thấu hiểu và thỏa thích với Giáo Pháp 
L gia trở thành Tỳ -Kheo \ 











70 Châu Ngọc Trơng Ta 


tinh cần cố gắng hành đạo như bậc Thánh Nhân 
Ekanjaliya Mahãthera, các con cũng đã hiểu rõ 
rồi. Như vậy các con có tin về Đức Phật, Giáo 
pháp và Chư Tăng không? 

Trò: 

- Dạ vâng, chúng con tin ạl 

Thấy: 

- Như vậy khi mà được gần gũi với Đức 
Phật và Chư Tăng, các con không muốn được 
nghe một vài lần giảng về sự an vui, lợi ích hay 
sao? 

Trò: 

- Bạch Thầy, chúng con muốn được nghe ạl 

Thấy: 

- Sau khi nghe và hiểu những Pháp mang 
lại lợi ích rồi, nếu cùng nhau thực hiện sẽ có một 
cuộc sống tốt đẹp hơn... Ví dụ như Giáo Pháp 
dạy đừng gây gổ kết chặt thù oán nhau, nếu làm 
theo lời dạy ấy, thì sẽ được an vui lợi ích hay sẽ bị 
phiển não khổ đau hơn? 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 1 


Trò: 

- Sẽ không phiền não, sẽ an vui hơn, bạch 
Thây. 

Thấy: 

- Do vậy Đức Phật, Đức Pháp cùng với Chư 
Tăng, những bậc hành theo lời dạy của Đức Phật, 
cố gắng tinh cần ngày đêm chơn chánh hành đạo, 
để chỉ dạy và hướng dẫn con đường thành tựu 
nhiều sự lợi ích, an vui ngay trong kiếp hiện tại 
này cũng như trong kiếp sau, không xứng đáng 
cho chúng ta nương tựa (4uy y) hay sao? 

Trò: 

- Xứng đáng để nương tựa, bạch Thây! 


Thấy: 
- Vậy các con hãy đọc theo Thầy nhé: 
1. “Buddham saranam gacchãmi” 


Nghĩa là: Con đem hết lòng thành kính xin 


32 A 






32) `... Đức Phật 


- Saranamn: Nơi nương tựa 
- Gacchãmi: (Co 


72 Châu Ngọc Trơng Ta 


2. “Dhammrnamn saranarn gacchãm?” 

Nghĩa là: Con đem hết lòng thành kính xin 
quy y Pháp 

3. “Sanghamn saranarn gacchãmmỉ” 

Nghĩa là: Con đem hết lòng thành kính xin 
quy y Tăng 


*Cấn thân và chắc chắn hơn lấn thứ h1: 


1. Dutiyampi: “Buddham saranamn gacchã- 
mỉ” 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, 
lấn thứ nhì. 

2. Dufiyampi: “Dham1nan sarandn gac- 
chãtmmi” 

> Quy ÿ (iừ Hán Việt) có nghĩa là quay về nơi 
nương tựa 

Nguyên câu Pali dịch là: 

“Con đi đến Đức Phật là nơi nương tựa”. 





(Tương tựa như vậy với Pháp Bảo và Tăng Bảo) 


ÐĐĐ. Thích Thiện Minh co 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp 
lấn thứ nhì. 

3. Dutfiyampi°: “Sangharnr saranamrr gac- 
chãtmmi” 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng 
lấn thứ nhì. 


*Cấn thận và chắc chắn hơn lấn thứ ba: 

1. Tatiyarnp†°: “Buddham saranam gacchã- 
mỉ” 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, 
lần thứ ba 

2. Tatiyampi: “Dharmrrn dt sarandan gac- 
chãmi” 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y 
Pháp lần thứ ba 


3. Tatiyammpi: “Sangham saranamn gacchã- 





74 Châu Ngọc Trơng Ta 


lấn thứ ba. 

Ví như sự chọn chắt các cột trụ bê tông, 
vững chãi cố định dưới lòng đất, để làm nền 
móng vững chắc cho việc xây dựng một ngôi nhà 
xinh đẹp, bền bỉ, chắc chắn trên mặt đất vậy. 

Khi mà đọc thuần thục nhập vào tâm trí rồi, 
người đó nếu là nam thì gọi là người Cận-sự-nam 
trong Phật giáo. Từ Pãli gọi là: Upãsaka. Người 
đó nếu là nữ thì gọi là người Cận-sự-nữ trong 
Phật giáo, từ Pãli là Upãsikã. 

pãsikã nghĩa là người có đức tin hướng về 
nương tựa nơi Tam Bảo. 


Thấy: 

- Đối trước tượng Phật, trước Xá-lợi” Phật, 
hoặc trước Tăng, hoặc trước vị Thầy, trước bậc 
Cha Mẹ hoặc người nào mà mình tôn kính, đọc 
một lần, nguyện gìn giữ ân đức của ba ngôi lam 





Bảo, có đức tin với Phật-Pháp-Tăng một cách 





ĐĐ. Thích Thiện Minh 75 


tuyệt đối, thì việc phát nguyện quy y nương tựa 
này không bao giờ bị hư mất, cho đến trọn đời. 

Lại nữa việc đọc niệm: 

Buddham saranam gacchãmi 

Dhammam saranam gacchãmi 

Sangham saranamn gacchãmi 

Những người lớn ngày xưa luôn bảo nhau 
rằng, nếu thường nhớ đọc niệm ba câu trên thì 
những loài Dạ xoa, ma quỷ,... không dám đến 
gần và không níu kéo ta được. 

Liên quan đến điều này, có một tích chuyện 


trong Kinh, Thầy đọc cho các con nghe nhé! 
12. ryệrn eowt trai tgườời đến củi 


Cách đây hơn 2500 năm về trước, tại nước 
Ấn Độ thời Đức Phật Tổ Thích Ca hành đạo tại 
thế. Thời ấy, Đức vua Bimbisãra* trị vì. Trong 
kinh thành N46. có một bé trai có đức tin 





76 Châu Ngọc Trơng Ta 


thân thiết với một người bạn có tên là Micchãdif- 
thi, là bé trai không có đức tin nơi Đức Phật. 

Hằng ngày hai trẻ cùng chơi đánh đố với 
nhau bằng những viên sỏi nhỏ. Trẻ Sammã 
thường có trí nhớ và có đức tin nơi Đức Phật nên 
miệng thường đọc lẩm nhẩm: “Nzno Buddhas- 
sa... trong khi chơi nhảy lò cò chơi đánh đố với 
nhau. 

“Namo Buddhassa” nghĩa là lạy Phật và cứ 
như vậy, đọc nhẩm trong khi chơi, và đứa trẻ có 
đức tin này hằng ngày thường thắng cuộc. Mic- 
chã thấy rằng, bằng cách này bạn mình cứ thắng 
cuộc mãi, thấy vậy thỏa thích quá bèn bắt chước 
theo bạn rồi thuộc lòng luôn. Chốc chốc lại đọc 
lẩm nhẩm: “Nzmo Buddhassa” (nghĩa là lạy Phật, 
lạy Phật... ) 

Vào một ngày kia, trẻ Mcchã cùng với Cha 
vào rừng đốn củi, Khi trở về đến phía ngoài 


thành, gần nơi nghĩa địa hoang dừng lại, mở xe 


củi ra cho bò tự do đi ăn cỏ, còn hai cha con thì 








ĐĐ. Thích Thiện Minh 77 


cha con cùng nhập đàn và đi vào thành trước. 

Lúc dùng cơm xong, nhìn lại thì không thấy 
bò đâu nữa, người Cha khiến con trai ở lại trông 
coi xe củi, và một mình thân hành trở vào thành 
để kiếm bò. Khi kiếm được bò trở ra thì trời cũng 
đã vừa tối nên kinh thành đóng cửa. Thế là hai 
cha con phải mỗi người một ngả suốt cả đêm. 
Cậu bé một mình ở lại nằm co ro dưới gầm xe 
củi bên bãi tha ma mộ địa, miệng lẩm nhẩm đọc: 
“Namo Buddhassa” đọc hoài như vậy cho đến khi 
ngủ ngon. 

Vào giữa đêm khuya ấy, có hai con quỷ đi 
vòng quanh nơi mộ địa này, thấy đứa trẻ đang 
ngủ ngon, một con quỷ có tên là Tà-kiến?”” không 
có đức tin nơi Đức Phật bèn nói: “A! Chúng ta đã 
có thịt ăn rồi!” Con quỷ Chánh-kiến”, có đức tin 
nơi Đức Phật, lập tức cản ngăn: “Đừng có làm 


l!? 


vậy!” Mặc dù có sự cản ngăn của quỷ bạn, nhưng 
nó vẫn không nghe, quỷ Tà-kiến mon men đến 
gần cầm chân của đứa trẻ kéo đi, đứa trẻ giật 
"" thức giấc Áp kế tức niệm: “Nưmno Buddhassa” 





78 Châu Ngọc Trơng Ta 


câu này, thấy trong mình nóng như lửa, thì thất 
kinh hồn vía mới buông tay tháo lui. 

Vào lúc đó quỷ Chánh-kiến đổ lỗi cho bạn: 
“Đứa trẻ này trong mình có thờ Bảo tháp Phật. 
Chúng ta thật đáng mang tội với trẻ này”. 

Để lập công chuộc tội này, hai con quỷ thức 
suốt đêm canh giữ giấc ngủ cho cậu bé được bình 
an. Biết trẻ buổi tối chưa ăn, nên quỷ Tà-kiến vào 
kinh thành lấy trộm thức ăn của nhà Vua mang 
về cho trẻ dùng. Để cho trẻ khỏi có sự sợ hãi, hai 
con quỷ bèn biến hóa ra hình dáng giống hệt hai 
người Cha Mẹ chăm sóc cho trẻ, cậu bé cũng 
tưởng thật, nên yên tâm ăn uống thỏa thích và 
đánh một giấc ngon lành đến sáng trắng”? ... 

Phật dạy trong bài kinh Dh4jagøasuffa rằng: 

“Nây chư Tỳ-Kheol 

Nếu sự run sợ, sự kinh hãi rùng tình rởn 
tóc gáy đến với các con trong nơi thanh vắng, dưới 
cội cây hay trong rừng sâu, lúc ấy các con chỉ nên 
niệm tưởng đến Ân Đức của Phật, hoặc Ân Đức 
của Pháp, hoặc Ấn Đức của Tăng! Do nhờ riệ 








ĐĐ. Thích Thiện Minh 79 


tưởng đến oai lực của một trong ba Ân Đức thiêng 
liêng cao thượng này, tà mọi sự kinh sợ, sự sợ hãi, 
sự rùng trình rởn tóc gáy nào phát sanh đều Ùị tiêu 
điệt”. 

Thấy: 

- Trong chuyện Kinh vừa rồi nhờ đọc niệm 
“Namo Buddhassa” mà cậu bé được thoát khỏi 
quỷ ma thế nào các con đã rõ. Nhờ tụng niệm: 

Buddham saranam gacchãmi 

Dhammam saranam gacchãmi 

Sangham saranamn gacchãmƒ", 

Thì các loài ma, quỷ, dạ xoa, yêu tỉnh... 
không đến gần làm hại được. Vì lý do đó mà để 
ngăn ngừa tránh khỏi nhiều sự rủi ro tai hại, phải 
nhớ thường đọc niệm “Buddham saranam gac- 
chãmi” các con nhé! 

Trò: 


40 (Mỗi câu đọc ngắt làm ba đoạn, đọc tựa như âm tiếng Việt, 
đọc nhấn mạnh các chữ in đậm) + Bút-đhâng; saranâng; gac-chãm-mi 
+ Đham- Nhi" SararlÂng; gac-chãm-mi 





2P, ơac-chãmn-mi 


e° 


80 Châu Ngọc Trơng Ta 


- Dạ xin vâng, bạch Thầy. 
13. 2Ö thơ co CZrẻ 


Ứng: Chẳng nên ra khỏi nhà! 
Khi màn đêm buông xuống 
Là thế giới loài Ma 
Sẽ bị chúng lôi kéo 


Đáp: Đức Phật Ngài đã cho 
Chúng ta liêu thuốc quý 
Quý ma chứng không thể, 
không thể gẩn chúng tal 


Ứng: Quả thật là thuốc ấy 
Có chăng hỡi người anh? 


Hãy cho tôi xin với! 


Hãy cho tôi xin với! 








ĐĐ. Thích Thiện Minh 81 


Đáp: Buddham saranam gacchãmi 
Dhammam saranam gacchãmi 
Sangham saranamn gacchãmi 
Hãy đọc hỡi người anh! 


Quỷ ma sẽ tránh xa 


xxx 


14. 2wơug pÍtdp đọc, 
đảnk Kễ oà tý giữa: 


a. Phương pháp đọc: 

Không đọc liên tục một lần câu Namo fassa 
Bhagavato... Đọc (Namo) dừng một chút, tiếp đến 
đọc liên tục (Tassa Bhagavato), xong đến đọc (Ara- 
hato) và cuối cùng đến (Sammã sambuddhassa) đọc 
không gián đoạn. Đọc xong một câu PãÏi xen kẻ 
câu nghĩa Việt ngữ. 

Nên hướng dẫn trẻ thuộc lòng và đọc được: 


2. 


“Nano tassa... 2| 'Buddhưn saranran...” 





82 Châu Ngọc Trơng Ta 


b. Phương pháp đảnh lễ: 
Năm phần thân thể đụng đều trên đất là bàn 


chân, đầu gối, cùi tay, bàn tay và trán. 


c. Sarana Guna (Ân Đức Tam Bảo): 


“Buddham saranam gacchấmi” không đọc 
liên tục. “Buddham + saranam + gacchãmi” đọc 
ngắt giọng làm ba phẩn. Đọc xen kẽ một câu Pãii 
một câu Việt ngữ, hoặc đọc riêng biệt Pãii riêng, 
Việt ngữ riêng. Trình bày cho các em hiểu cặn kẽ 
về ý nghĩa: 

-Buddham: Là bậc có trí tuệ, thấy biết tất 
cả các Pháp trên thế gian, do đó Ngài được gọi là 
Đức Phật. Hình ảnh, tượng của Ông Bà, Cha Mẹ 
ta dùng hương, hoa, đèn... cung kính cúng dường 
như thế nào, thì các ảnh, tượng, Xá lợi Xương, Tóc 
của Đúc Phật chúng ta cũng thành tâm quý kính 
cúng dường như thế ấy. 

- Dhamxmam: Là Pháp ngăn ngừa để Chúng 
sanh tránh khỏi những sự Biện não, Khổ “ 


ĐĐ. Thích Thiện Minh 83 


theo sẽ đắc được Thánh đạo, Thánh quả Niết-bàn, 
chấm đút được con đường luân hổi sanh tử khổ 
hãi, do đó chúng sanh mới hướng về nương tựa 
vậy. 

“Dhamưtmnad” “thật” chính là những điểu tmmà 
chính Đức Phật đã giác ngộ, giảng dạy để chỉ 
đường cho chứng sanh tránh khỏi sự khổ đau... do 


13 


đó Dhamma, có nghĩa là “Pháp"'” vậy. 

- Sangham: Chư Thánh Tăng là những bậc 
xuất gia có giới đức, có trí tuệ thấy biết sự thật 
chơn chánh trong thế gian (thấy biết chân lí của vũ 
trụ) 

- Những khi cung kính quy y lam Bảo ta 
thường quán tưởng đến Chư Thánh Tăng là nơi 
hướng về nương tựa, hoặc khi cúng dường đến tài 
sản chung Chư Tăng mặc dù chưa phải là Thánh 
Tăng nhưng sự quán tưởng cúng dường đến cả chư 
Thánh Tăng và Phàm Tăng cũng là điểu lợi ích cần 
thiết vậy. 


- Sarana Guna (Tam Bảo): Do sự thành tâm 





84 Châu Ngọc Trơng Ta 


cung kính quy nguðng Đức Phật, Đức Pháp và Đức 
Tăng (Chư Thánh Tăng) tà tâm được an vui, có khả 
năng làm tiêu tan tất cả các sự khổ đau phiên não. 
Cũng như ngăn ngừa tránh khỏi bị dọa sanh vào 
bốn đường ác đạo trong vòng sanh tử luân hối... 
Do đó mà có tên gợi là Ân Đúc Tam Bảo vậy. 

- Gacchãmi: Có đức tín trong sạch, quy y 
(quay về nương tựa) hướng về phụng sự và nương tựa 
nơi ba ngôi lam Bảo. 


xxxxxx% 





0HƯ0Nd HÃI 








ĐĐ. Thích Thiện Minh 87 


15. -0ời dạy của (lu ⁄ƒ2luật 


“Sabbapãpassa akaranam, 
Kusalassa upasarnpadã 
Sacittapariyodapanam, 


Etamn Buddhãna Sãsana” 


“Không làm các điễu ác 
Gắng làm các điều lành 
Giữ tâm ý trong sạch 
Là lời Chư Phật dạy ”. 


16. Cơ dÍtrờ/wg du 


Con xin thành kính cúng dường cơm tỉnh 
khiết trong sạch này lên Ân phước Từ-Bi và Trí 
Tuệ vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn. Với Phướ 








88 Châu Ngọc Trơng Ta 


chóng đắc được Thánh đạo, Thánh quả, Niết bàn 
trong ngày vị lai. 


17. Cu tường tước 


Con xin thành kính cúng dường nước tinh 
khiết trong sạch này lên Ân phước Từ-Bi và Trí 
Tuệ vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn. Với Phước 
lành từ sự cúng dường này, nguyện cho con mau 
chóng đắc được Thánh đạo, Thánh quả, Niết bàn 
trong ngày vị lai. 


18. Cươug cfrờng toa 


Con xin thành kính cúng dường bông hoa 
tỉnh khiết và tươi đẹp này lên Ân phước Từ-Bi và 
Trí Tuệ vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn. Với 
Phước lành từ sự cúng dường này, nguyện cho 
con mau chóng đắc được Thánh đạo, Thánh quả, 
Niết bàn trong ngày vị lai. 


ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 89 
19. C/„z dường đèmt 


Con xin thành kính cúng dường những đèn 
này, xua tan bóng tối tỏa sáng rạng ngời lên Ân 
phước Từ-Bi và Trí Tuệ vô lượng vô biên của Đức 
Thế Tôn. 

Với Phước lành từ sự cúng dường này, 
nguyện cho con mau chóng đắc được Thánh đạo, 
Thánh quả, Niết bàn trong ngày vị lai. 


20. (xưa bốn phận eửe lọc trò 
đối oới Cầu: 


Gần gũi bên Thấy 
Vâng lời dạy bảo 
Trang nghiêm đón rước 


Hầu Thấy sớm, chiếu 
Thuộc bài Thấy dạy. 
Năm điều không quên. 


S5 — 





90 Châu Ngọc Trơng Ta 


21. 2(ăm bến pihuậm của eom eđi 


1 Thường xuyên phụng dưỡng 

D Giúp việc Mẹ Cha 

3: Xứng lãnh gia tài 

4 Hồi hướng công đức 

3 Giữ gìn gia phong 

Là năm Pháp lành, bổn phận người con. 

Thấy: 

- Người quy y Ân Đức Tam Bảo “Buddham 
saranam gacchãmỉ” cũng như người có đức tin 
trong lời dạy của Đức Phật, là người có khả năng 
sẽ trở thành con ngoan trong gia đình và là một 
công dân tốt cho xã hội. 

Các con từ thời thơ ấu bắt đầu biết mặc quần 
áo thường xuyên như thế nào, thì các điều học 
mà đấng Cha lành đã dạy, các con cũng thường 
xuyên thận trọng giữ gìn, vâng lời như thế ấy các 





con nhét 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh jI 


Liên quan đến quả lành của người có đức 
tin trong sạch nơi Đức Phật và việc quy y (nương 
tựa) Ân Đức Tam Bảo có hai chuyện tích sau: 


22. (Iryệr quả [ànt của người eo£t trai 
quụ  cÊu ức Cau ảo 


Thuở xa xưa vào thời Đức Phật Anoradassĩ 
ra đời, có chàng trai hiếu thảo phụng dưỡng cha 
mẹ rất là chu đáo. Chàng trai này có đức tin Tam 
Bảo và gìn giữ sự quy y này suốt trọn cuộc đời. 
Do phước lành của đức tin trong sạch đối với 
ba ngôi quý báu mà khi chết, chàng trai được tái 
sanh về Thiên giới, làm vị Thiên Nam tại cõi Trời 
1)dø Lợi”. 

Kể từ kiếp đó trở đi, vị Thiên Nam này 
không bao giờ bị đọa sanh vào bốn đường ác đạo 
nữa. Sau đó còn vô số lần được tái sanh làm Vua 
42 Cối trời Đao-Lợi (Tãvatimsa) tầng trời gân cõi người thú 
hai trong sáu tâng trời Dục giới. Nơi đây Thiên Chủ là Vua trời Đế 


Thích (Sakka) - là một vị cận sự ( Upãsaka) của Đức Phật. Nơi cõi trời 
này ơ nhũ 





92 Châu Ngọc Trơng Ta 


tại các cõi Trời và khi tái sanh vào cõi Người thì 
được làm Vua tại cõi Người, hưởng được nhiều 
sự an lạc. 

Vào thời Đức Phật Gofana (Thích Ca) ra đời 
hành Đạo tại thế, thì thọ sanh là con trai của dòng 
họ bá hộ giàu sang phú quý. Thời niên thiếu cậu 
bé luôn trở thành thủ lĩnh trong các cuộc chơi. 

Vào một hôm đi đến chùa, cậu bé được một 
vị Cao Tăng (đã đắc đạo quả A-la-hán) hướng dẫn 
cho thọ trì Quy Y Tam Bảo. Do đã vốn sẵn có 
nhân lành quy y Tam Bảo này từ trước, nên sau 
khi được Bậc A-la-hán truyền thụ quy y Tam Bảo 
xong, lập tức đắc đạo quả Alahán vào lúc mới bảy 


PHOIC 2 


23. (Juuyệr quả [ànt ca người eo£t trai 


'Thuở xa xưa vào thời Đức Phật Anomadassi, 
có một chàng trai trẻ đói rách, nghèo khổ tuy nuôi 


ĐĐ. Thích Thiện Minh 93 


sống bằng nghề làm mướn, nhưng là người có 
đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Chàng trai đến 
chùa và được một bậc Alahán truyền dạy cho các 
Pháp học cơ bản. Từ đó chàng trai vâng lời sống 
theo những điều lành Phật dạy trong suốt cuộc 
đời. Đến khi thân hoại mạng chung, lúc gần chết, 
do nhớ lại sự trong sạch trong cuộc đời mình, 
tâm bình an nên chàng trai được tái sanh thành 
vị Thiên nam tại Cõi trời Đao Lợi. 

Và bắt đầu từ đó liên tục tái sanh vô số kiếp 
vào các nhàn cảnh an vui, khi thì làm Vua tại các 
cõi Trời, khi thì làm Vua tại các cõi Người, thọ 
hưởng được nhiều sự an lạc vinh quang, không 
một lần bị đọa sanh vào bốn nơi khổ cảnh. Đến 
thời Đức Phật Thích Ca hành đạo tại thế, chàng 
thọ sanh làm con trong một dòng tộc phú quý tại 
thành Vesäii. 

Một hôm khi nghe Cha và Mẹ cả hai đang 
cùng đọc lời phát nguyện thọ trì các điều lành: 


PãnãtDãtãveramnam1... (Cơn xin vâng giữ điểu học 





là...), do trẻ vốn đã có sẵn nhân lành thọ trì các 





94 Châu Ngọc Trơng Ta 


đến những lời đọc của Cha Mẹ, lập tức cậu bé 
liên “giác ngộ” và đắc Đạo quả Alahán ngay khi 
đó vào lúc mới năm tuổi'!. 

Thây: 

- Suy nghĩ về hai chuyện này, việc quy y 
nương tựa Ân Đức Tam Bảo, cũng như có đức 
tin trong sạch vào lời dạy của Đức Phật thì quả 
lành lợi ích vô cùng lớn lao và rõ ràng rồi phải 
không? Tuy nhiên có một điều mà Thầy muốn 
nhấn mạnh các con rằng: “Người con trai hiếu 
thảo mà đã quy y Tam Bảo đó, về việc quan tâm 
phụng dưỡng Cha Mẹ từ đầu đến cuối, có những 
hình ảnh nào thể hiện được tâm tốt và khôn 


ngoan của một người con không? 


Trò: 
- Bạch Thây có ạ! 
Thấy: 


- Có phải cậu bé hưởng được quả Phước lớn 
lao là nhờ nhân lành của đức tin trong sạch vào 
những lời dạy của Đức Phật từ trước và nhờ sụ 


44 Subhñtivagea pancasilasanadäniyathera, apadãna pãli 








ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 95 


tôn kính đến Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo 
nên cậu bé đến chùa, gặp bậc Alahán, để xin quy 
y Ân Đức Tam Bảo không? 

Trò: 

- Dạ có bạch Thây! 

Thấy: 

- Do vậy mà các con phải hết lòng tôn kính 
Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo (các bậc Thánh 
Tăng), các bậc có giới đức tu hành tinh tấn. 

Nương tựa ba ngôi Tam Bảo và nguyện 
vâng giữ lời Phật dạy cho được trong sạch. Ngoài 
ra cần phải trau dồi tâm tốt, lời nói - việc làm tốt 
để trở thành Người hiền trí, khôn ngoan nhé các 
con. 

Được như vậy thì cũng như các trẻ trong các 
tích truyện trên, không những tránh được bốn 
đường ác đạo mà kiếp nào sinh ra cũng hưởng 
được nhiều an lạc và có thể chứng đắc được Đạo 


quả Alahán nữa. 





96 


Châu Ngọc Trơng Ta 


24. (2uuyệrt bốw đường dc đạo 


Trò: 


- Bạch Thầy tại sao gọi là bốn đường ác đạo? 


Thấy: 


- Các con hỏi câu hỏi này đáng hỏi lắm! 


Thích hợp lắm! Sau đây Thầy sẽ giảng cho các 


con về bốn đường ác đạo! Bốn đường ác đạo này 


cũng có trong phần cầu nguyện sám hối. Bốn 


đường ác đạo là: 
lỆ Địa ngục 
2 Súc sanh 
3. Ngạ quỷ 
4. Atula 
Thấy: 
- Các con có biết Địa ngục ở đâu không? 
Trò: 
- Bạch Thây không biết ạ! 






Thây: 


“6 tạm 









ngục trong quả địa c 


ĐĐ. Thích Thiện Minh Mộ 


này, phía dưới cách mặt đất chúng ta đang ở hai 


mươi bốn ngàn cây số”°! 


Ở trần gian, thế giới cõi Người chúng ta 
đang ở, có những “nhà địa ngục” nơi giam cầm 
những tội nhân như thế nào, thì ở dưới lòng đất 
này cũng có Đại địa ngục, gồm tám tầng “nhà tù 


lớn” là nơi giam cầm tội nhân sau khi chết như 
thế ấy. 
Thấy: 

- Tại sao gọi là súc sanh các con có biết 

không? 
Trò: 
- Biết ạl 
Thấy: 

- Những con vật gọi là súc sanh như sư 
tử, cọp, beo, rắn, bò, trâu, ngựa, chó, gà, chim 
muông... cho đến những con vật có sự sống nhỏ 
bé như: Chấy, rận, rệp v.v... 

Những loại súc sanh này chịu sự đau khổ có 


45 Dưới lòng đất độ sâu 1500 ơjanas (Một yojanas (I do tuâ 








98 Châu Ngọc Trơng Ta 


đỡ hơn những hạng người bị sanh vào địa ngục 
như “ngục giam. Tuy nhiên chúng phải chịu 
mọi cực hình đánh đập, bức bách, hắt hủi, giết 
chết của loài người. Ngoài ra còn phải chịu sự sai 
khiến đủ điều như voi, ngựa... lại cũng không 
được ăn no đủ, chịu sương tuyết giá lạnh... Do đó 
mà khi làm thân súc sanh vẫn đau khổ lắm vậy! 

Thấy: 

- Ngạ quỷ như thế nào các con có biết 

không? 

Trò: 

- Dạ thưa thây! Chúng em không biết ạ! 

Thấy: 

- Với mắt thường không thể nào thấy được. 
Loài chúng sanh này ở những nơi rừng núi cây 
cối, những nơi dơ bẩn, không ăn được thức ăn, 
cũng không uống được nước, phải chịu đựng 
cảnh nóng bức như bị đốt cháy, cảnh bị tra tấn 
đáng đập, đói khát rất là thống khổ. Thỉnh thoảng 
nếu chúng ứng hiện thì thấy được hoặc những 


ĐĐ. Thích Thiện Minh vã 


loài này. 

Thây: 

- Tại sao gọi là “Atula các con biết không? 

Trò: 

- Bạch Thầy không biết ạ! 

Thấy: 

- Là loài chúng sanh chịu sự thống khổ nhiều 
hơn loài Ngạ quỷ, chúng có thân hình to lớn. Lúc 
xưa có một con Atula vì quá khát nước nên chạy 
xuống dòng sông Hằng (Ganga) để uống nước, 
nhưng không gặp được nước, mà chỉ thấy toàn 
là một dòng than lửa đỏ nóng hừng hực bốc lên! 
Chạy đi tìm nước trọn suốt đêm, đến hừng sáng 
có đoàn Chư Tăng đi trì bình khất thực ngang 
qua, thấy vậy động lòng để nó nằm ngửa ra xong, 
rồi múc nước đổ vào miệng cho nó uống. Đoàn 
Chư Tăng gồm ba mươi vị cùng nhau múc nước 
đổ vào miệng nó trọn suốt cả một buổi sáng, mà 
không có lấy được một giọt nước nào chảy vào 


bụng nó. Sự thống khổ của loài này đến mức nh 








100 Châu Ngọc Trơng Ta 


25. iuết bát đác la từ 
(Ba nạn hủy hoại) 


Trò: 
- Tại sao gọi là “Ba nạn hủy hoại” bạch Thây! 
Thấy: 


- Có ba nạn hủy hoại: 

J) Hủy hoại vì chiến tranh 
D. Hủy hoại vì dịch bệnh 
5 Hủy hoại vì nạn đói... 


a. Húy hoại vì chiến tranh: 

Khi con người đang sống khỏe mạnh như 
vầy, nhưng phải chết vì binh đao, súng đạn chiến 
tranh. Người ta chết kiểu này vào những lúc 
chiến tranh nên còn gọi là “chết bất đắc kỳ tử vì 


chiến tranh". 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 101 


vầy, nhưng vì bệnh tật như các nạn dịch bệnh, 
đậu mùa, thổ tả, sốt xuất huyết, dịch hạch... lan 
tràn gây chết hàng loạt là chủ yếu, nên còn gọi là 
“chết bất đắc kỳ tử vì dịch bệnh”. 


c. Hủy hoại vì nạn đói kém: 

Khi con người đang sống khỏe mạnh như 
vầy, nhưng vì các nạn đói do hạn hán, lũ lụt, mất 
mùa, đói kém kéo dài, chết do thiếu lương thực 
là chính, nên còn gọi là “chết bất đắc kỳ tử vì nạn 
đói”. 


26. 2i sao eœfttirtg ft nÊrt 
tdưu các điệu àruft? 


Thấy: 
- Hãy lấy mình làm ví dụ, suy từ chính bản 
thân mình, để rồi luôn cảm thông cho kẻ khác 


nhé! Các con có sợ hoặc có đồng ý hay không khi 





102 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trò: 

Không, không đồng ý đâu, bạch Thây! 

Thấy: 

- Chính mình bị đánh đập, bị uy hiếp sẽ thấy 
đau đớn khổ tâm như thế nào, thì những người 
yếu hơn các con, họ cũng không muốn chịu đựng 
sự bức bách đau đớn cũng dường như thế ấy! 

Dó đó suy từ mình mà chúng ta không nên 
đánh đập hoặc làm khổ kẻ khác các con nhé! 

Đức Phật dạy: 

“Tất cả chúng sanh đêu sợ hãi ãao trượng, 
gậy gộc... Tất cả chúng sanh đếu sợ hãi sự chết! 
Suy từ nỗi sợ hãi của chúng ta, lấy mình làm ví 
dụ, mà ta chẳng nên đánh đập làm khổ hoặc giết 


kẻ khác "””. 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 103 


thế, trên con đường trì bình khất thực từ kinh đô 
Savafthi và Jetavana, một đám đông trẻ xúm lại 
đánh đập, hò hét dọa dẫm các con vật dưới hồ. 

Thấy vậy Đức Thế Tôn bèn tiến gần đến đám 
trẻ, Ngài Từ-Bi cất giọng Phạm âm mà rằng: 

Này các con! Có phải chính các con cũng sợ 
hãi sự đau đón phiên não phải không? Các con có 
ghê tởm sự đau đớn thống khổ không? 

- Đau đớn là một điễu đáng sợ hãi, phiến não 
là một điêu đáng ghê tởm thưa Ngài! 

- Lũ trẻ trả lời. 

Nhân lúc đó Đức Thế Tôn giảng như sau: 

- Này các con! Nếu sợ điều phiên muộn, nếu 
ghê tởm những điểu buồn rấu, khổ não thì đừng 


bao giờ làm những điễu không đáng làm đối với 
những người khác, cho dù trước mmặt họ hay nơi họ 
không thấy được! 





104 Châu Ngọc Trơng Ta 
28. (hơp cftdr~ft tà gi? 


Thây: 

- Đức Phật dạy: “Suy fử chính mình, nếu sợ 
đau khổ, phiên não thì đừng bao giờ làm cho người 
khác phiên não khổ ãau”. 

Lấy mình làm ví dụ mà từ đó chúng ta thử 
nghĩ xem: “Nếu của cải của mình bị người khác 
cướp đoạt lấy thì mình có thể chấp nhận được 


không?” 
Trò: 
- Không thể chấp nhận đâu, bạch Thây. 
Thấy: 


- Dù không thể chấp nhận được, nhưng có 
người mạnh hơn dùng đao trượng, khí giới... đe 
dọa cướp giật, lấy mất của cải thì có khổ tâm hay 
không khổ tâm? 

Trò: 
- Chắc chắ 






ổ tâm, bạch Thây. 





DĐ. Thích Thiện Minh 105 


Thây: 

- Vậy nếu tài sản của mình bị người khác 
dùng đao trượng... dọa nạt lấy đi làm ta sẽ khổ 
tâm như thế nào, thì việc lấy tài sản của người 
khác, nghĩa là chính ta đã đem sự đau khổ đến 
cho người khác vậy. Lấy mình làm thí dụ mà 
nguyện trong tâm suốt đời không lấy của không 
cho, không dùng đao trượng dọa nạt kẻ khác các 
con nhé! 

Trò: 

- Bạch Thầy vâng ạ! 


Thấy: 
- Các con có muốn bị người khác lừa dối 
mình hay không? 
Trò: 
- Bạch Thầy không muốn ạl 
Thây: 
- Lấy mình làm ví dụ, suy từ mình mà các 


con đừng bao giờ nói dối, lừa kẻ khác đó nhé! B 








106 Châu Ngọc Trơng Ta 


- Đừng để mình phải nói lời không chân 
thật cho dù mình có lỡ làm một điều gì sai quấy! 
Nếu các con có lỡ làm một điều gì sai trái dù rất 
nhỏ, Thầy Cô hoặc Cha Mẹ có hỏi: “Con có phạm 
không?” thì hãy đúng sự thật trả lời và chịu trách 
nhiệm về việc mình đã làm: “Dạ, con có lỡ phạm”. 
Thầy Cô hoặc Cha Mẹ sẽ dặn đến các con: “Lẩn 
sau đừng có làm nữa con nhé!” 

- Nói không đúng sự thật, còn gọi là nói sai 
lời, nói dối, sẽ bị mấy uy tín về sau, mọi người 
không bao giờ còn tin vào lời nói của ta nữa. 

- Tục ngữ Việt Nam có câu: “Một lần mất 
tin thì vạn lần mất tín” và “Mua danh ba vạn bán 
danh ba đồng”. Một khi các con bị mất đi niềm 
tin của người khác thì các con sẽ rất là khó khăn, 
vất vả, khổ sở đế sống và làm việc trong cuộc đời 
này. Do vậy các con sẽ nguyện không bao giờ nói 
sai lời các con nhé. 

Trò: 
- Dạ vâng, bạch Thây. 


kì 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 107 


29. ((furutg bất thiện (ƒ)ftúp 
tôm tlteo sat cúc liẾp sống 


Thấy: 

- Từ các việc hại người, dùng đao trượng, 
gậy gộc, lấy mạnh hiếp yếu, tước đoạt tài sản của 
người khác, chí đến sự nói sai lời... là những việc 
tốt hay là việc không tốt? 

Trò: 


- Là những việc không tốt, bạch Thây! 


Thấy: 


- Làm những việc không tốt như vậy thì 
mọi người sẽ an vui hay là đau khổ? 


Trò: 
- Sẽ đau khổ, bạch Thây! 
Thấy: 


- Như vậy làm những việc mà khiến người 
khác đau khổ, buồn rầu gọi là việc không tốt, hay. 


còn gọi là việc bất thiện, các con hãy nhớ nh: 







> 





108 Châu Ngọc Trơng Ta 


Những việc không tốt này kinh sách còn có tên 
gọi là việc tội lỗi nữa! 

Thấy: 

- Những người làm những việc lỗi lầm này 
thì sự bất an và muộn phiền hằng theo sau họ. 
Ví như trong kiếp này hại người khác thì về sau, 
ngay trong kiếp này hoặc những kiếp sau, sẽ có 
người hại lại mình. Nếu không có kẻ hại mình thì 
cũng bị hại vì một lý do nào khác đó! 

- Kiếp này cố tình làm đui mù người khác, 
kiếp sau sẽ có người làm đui mù lại mắt mình. 
Nếu không có người nào xuất hiện, thì cũng bị 
ảnh hưởng vì một bệnh tật nào đó chẳng sai. Liên 
quan đến vấn để này, Đức Phật có giảng một bài 
Pháp, Thầy đọc các con lắng nghe nhé! 

“Nếu nói hay làm với tâm bất thiện (tâm 
xấu) thì đau khổ sẽ liền bám theo sau người ấy, ví 
như chiếc xe quàng vào cổ con bò, bánh xe sẽ luôn 


« 3 


theo dấu chân bò tà lăn. 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 109 


- Giống như hình ảnh một con bò kéo chiếc 
xe, bánh xe bò thường lăn theo sau con bò như 
thế nào thì cũng tương tự như vậy, nếu một 
người nói hoặc làm (không rốt) thì những đau khổ 
thường theo sau người đó như thế ấy. 


30. (2ƒ, ệ 0 t, ~ t/ JF /, í #ứ e2 ©@ 
(Cakkhupäla Mahãthera) 


Vào thuở xa xưa, tại kinh đô Ba-la-nai 
(Bấrãnas?) có một thầy thuốc chữa bệnh mắt. Một 
hôm gặp một phụ nữ mắt kém bèn nói: 

- Nếu chữa lành mắt thì cô có gì trả công 
cho Thây? 

- Nếu Thấy chữa lành mắt cho tôi, nếu 
không có gì trả công cho Thấy, thì tôi sẽ ở giúp việc 
cho Thầy để trả ơn” - Người phụ nữ thưa. 

Vị thầy thuốc này là một thầy giỏi, nên chỉ 


cần một chén thuốc là bệnh mắt của người phụ 






nữ ấy lành hẳn, mắt sáng trở lại như xưa. Khi vị 
thuốc đến hỏi: 





110 Châu Ngọc Trơng Ta 


- Mắt cô hôm nay như thế nào rồi? 

Dù mắt đã hết bệnh nhưng lại sợ phải làm 
tôi tớ để trả công ơn cho Thầy, nên người phụ nữ 
giả vờ thưa rằng: 

- Trước kia mắt tôi chỉ đau sơ sơ, giờ sao lại 
thấy mắt đau nhiễu hơn! 

Vị thầy thuốc đoán biết rằng người phụ nữ 
này đã “zới không thật” muốn phủi ơn mình. Quá 
tức giận, ông ta bèn chế thêm một chén thuốc 
khác cho người phụ nữ uống tiếp. Chỉ cần một 
lần thôi, đã làm cho đôi mắt người phụ nữ này 
vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng được nữal 

Người thây thuốc chữa bệnh, vì tâm không 
thiện lành đã cho thuốc làm đui mù cuộc đời 
người phụ nữ, từ kiếp xưa ấy, nay là vị Tỳ-Kheo có 
tên là Cakkhupäla sống trong Tăng đoàn của Đức 
Phật. Cùng với sáu mươi vị Tỳ Khưu hành đạo 
trong rừng, mặc dù bị bệnh mắt hành hạ, nhưng 
ông vẫn không thối chí, tinh tấn hành đạo. Cuối 


cùng đã chứng đắc được đạo quả Alahán và đôi 


ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 111 


nữa!” 

Thây: 

- Trong chuyện này, vào một kiếp trước đây 
của vị Tỳ-Kheo Cakkhupäla, ông làm nghề thầy 
thuốc đã cố tình cho thuốc để làm hư hại đôi mắt 
người phụ nữ. Đây là một việc bất thiện, đến kiếp 
này cơ duyên hội đủ, bất thiện nghiệp đến thời 
kỳ trổ quả. Nhưng may mắn thay trong thời Đức 
Phật, nhờ nhiệt tâm chuyên cần, ông đã chứng 
đắc được đạo quả Alahán”'. 

-Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta rằng: 
“Chính mình sợ khổ đau thì đừng bao giờ làm cho 
người khác đau khổ”. Cho nên, dù bất cứ nơi đâu 
hay trong hoàn cảnh nào, đừng bao giờ làm cho 
người khác đau khổ các con nhé! 


Trò: 


- Dạ thưa vâng, bạch Thây! 





49 1-Tích chuyện Kinh Pháp cú phẩm số 1 - kệ số I 
Ậ 








2-Một bậc Alahán khô 
quấy nhiễu tâm được mí 





112 Châu Ngọc Trơng Ta 
31. (Uiệc tốt tháng 0iệc xấu 


Thấy: 

- Trong câu chuyện giữa vị thầy thuốc chữa 
mắt và người phụ nữ, ai là người có tâm xấu trước 
tiên? 

Trò: 

- Vì người phụ nữ nói dối để lừa vị thầy 
thuốc nên người phụ nữ có tâm xấu đầu tiên. 
Người phụ nữ không tốt, bạch Thầy! 

Thấy: 

- Người phụ nữ là người có ý xấu gây ra đầu 
tiên, nhưng ông thầy thuốc làm như vậy có tốt 
không các con? 

Trò: 

- Ông thầy thuốc sau đó đã cho thuốc để 
làm hư hại luôn đôi mắt của người phụ nữ, nên 
ông thầy thuốc cũng không tốt đâu, bạch TIhây. 
Thây: 
- Vị thầy thuốc ấy 








không tốt, vậy có hưở 






ĐDĐ. Thích Thiện Minh 113 


được quả lành nào không? Và điều gì đã xảy ra 
với vị thây thuốc ấy? 

Trò: 

- Chắc chắn là không có được quả lành rồi 
đó bạch Thây! Cuộc đời của Iỳ-Kheo Cakkhupã- 
la Mahãthera đã bị bệnh mắt. 

Thấy: 

- Này các con hãy nhớ! Lấy một phương kế 
xấu để “trả thù” lại một người dù không tốt, thì 
không phải không cho quả khổ sau này đâu! Vậy 
hãy tìm một phương pháp tốt để thâu phục và 
cảm hóa người không tốt các con nhé! 

Trong Kinh tạng có bốn Pháp vô cùng quý 
báu này, các con lắng nghe nhé! 

1. Lấy tâm không xấu sẽ chiến thắng người 
tâm xấu 

2. Lấy việc làm tốt sẽ chiến thắng được 
người thấp hèn 

3. Lấy sự bố thí sẽ chiến thắng người hà tiện 





4. Lấy lời nói chân thật sẽ chiến thắng ngườ 
=. 


114 Châu Ngọc Trơng Ta 


32. Quá fànt của sự bố thứ 
cứng từng cơn: 


Tính ngược thời gian cách đây chín mươi tư 
kiếp trái đất về trước, có Đức Phật xuất hiện tại 
thế gian hiệu là S74affa. Vào một thuở nọ, Đức 
Phật đi khất thực, nhìn thấy sắc tướng phát ra 
ánh sáng dung mạo trang nghiêm từ Ngài, một 
chàng trai phát sinh sự ngưỡng mộ tôn kính rồi 
cung thỉnh Ngài về nhà cúng dường cơm đến 
Ngài. Do nhân lành đó, bắt đầu kể từ kiếp ấy, sau 
khi chết chàng trai thường được tái sanh vào cõi 
Trời, cõi Người hưởng được nhiều sự phú quý, 
an lạc và không có lần nào bị đọa sanh vào bốn 
đường ác đạo. 

Kiếp cuối cùng được tái sanh vào thời Đức 
Thích Ca ra đời, là một vị đại phú, ông xin xuất 
gia trở thành Iỳ- Kheo và chứng đắc đạo quả 
Alahán, an vui giải thoát vĩnh viễn. 

Thấy: 
ng dường cơm đến Ð 






ĐDĐ. Thích Thiện Minh 115 


Phật hoặc chư Tăng, cho dù sinh ra trong kiếp 
nào cũng được thọ hưởng năm quả lành: 
1. Tuổi thọ dài 
2. Sắc thân xinh đẹp 
3. An vui 
4. Có sức mạnh 
Ð. (2O Lii LUC 
Với thiện tâm tác ý mong muốn cho con 
người, hoặc súc sanh như chó, mèo, chim chóc... 
được sự no ấm an vui mà bố thí cơm, thức ăn 
chẳng hạn thì cũng hưởng được các loại quả lành 
như trên vậy. 
Phước lành sắc đẹp, sống lâu 
Sức khỏe, trí tuệ, không sâu tâm vui 
Nhân đức bố thí giúp đời 
Mai kia quả trổ thảnh thơi an nhàm! 


33. Quá tàn: sựt đt cười, Đố Ít turớc: 


Vào thời 





t Pandumuttara, sau 










116 Châu Ngọc Trơng Ta 


Ngài nhập Niết bàn, các hàng thiện nam, tín nữ 
thường đến tưới vào cây Bồ đề để luôn tưởng nhớ 
đến Ân đức Từ bi của Ngài. 

Vào lúc ấy, có một chàng trai tay bưng một 
lọ đẹp chứa đựng nước ngâm hoa thơm đến tưới 
vào gốc cây Bồ để. Bắt đầu từ kiếp đó sau khi 
chết chàng trai thọ sanh vào cõi trời Đao lợi, và 
thường được tái sanh làm vua cõi Trời, vui cõi 
Người thọ hưởng được nhiều an lạc. Kiếp cuối 
cùng được sinh vào thời Đức Phật Thích Ca, xuất 
gia trở thành Tỳ-Kheo hành đạo và chứng đắc 
đạo quả Alahán. 


34. Mười quá lành của oiệc bố thứ cứng 
thường nước: 


Cúng dường, bố thí nước trong sạch đến 
Đức Phật hoặc Chư Tăng để uống hoặc tắm rửa 
thì sinh ra trong kiếp nào cũng được mười phước 
lành từ sự bố thí này:, 


®%\ 





1. Sống lâu 2. Sắc đẹp 






ĐDĐ. Thích Thiện Minh 117 


3. An vui 4. Sức mạnh 

5. Trí tuệ 6. Sạch sẽ 

7. Tiếng thơm lan rộng 

8. Tùy tùng đông 

9. Nhanh nhẹn 

10. Không bị khát nước 

Bất kể người khát nước đi đường xa đến, 
hoặc có người đang khát, hay chó mèo, chim 
chóc... đang trong cơn khát, bố thí nước với tác 
ý Thiện tâm thì cũng hưởng được các quả lành 
tương tự như vậy. 

Do đó, mà chúng ta nên bố thí nước uống 
đến những người khát nước các con nhé! 


10 phước lành do việc bố thí nước: 
Không khái. sắc đẹp, sống lâu 
Sức khỏe, trí tuệ, vô sẩu tâm vui 


Tiếng thơm, sạch sẽ, nhẹ nhàng 


Tùy tùng đông đúc hai hàng sớm hôm 








118 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trò: 

- Bố thí cúng dường cơm mà chỉ có năm 
quả lành, còn bố thí, cúng dường nước đơn giản 
hơn lại có tới mười quả lành là tại vì sao vậy, bạch 
Thây ? 

Thấy: 

- Chà! Câu hỏi này hay lắm đấy! Đáng hỏi 
lắm đấy các con! Đối với bố thí nước, nếu đếm 
thì số loại quả lành của bố thí nước là nhiều hơn 
(mười quả lành). Trong khi bố thí cơm, số quả lành 
chỉ có năm! Tuy cả hai có cùng phước lành giống 
nhau về tên gọi là “tuổi thọ dài” nhưng lại khác 
nhau là: 

- Nếu với quả lành của bố thí nước, hưởng 
thọ được năm mươi tuổi, thì quả lành của bố thí 
cơm cũng phải thọ dài đến một trăm tuổi vậy đó 
các con. Cho đến vấn đề quả lành của bố thí cơm 
lớn hơn là đều tất nhiên. Để rõ hơn Thầy nêu 


thêm một ví dụ nữa: Mười chỉ bạc với năm phân 





vàng, nếu dùng thì Vàng tuy số lượng ít, nhưng 


giá trị thì vẫn lớn hơn đó các con ạ! 





DĐ. Thích Thiện Minh 119 


35. Quá tànft cdrtg cường hoá 
(2huuyện CZfcÍt tàng CPftiên tứ ƒ)esapddi. 


Thấy: 

- Thầy đã dạy các con về việc cúng dường 
hoa rồi phải không ? Thây sẽ đọc chuyện về quả 
lành của việc cúng dường hoa cho các con nghe 
nhé l 

Vào một ngày nọ, Đại Đức Mục-Kiền-Liên, 
dùng thần thông đi du ngoạn tại cõi Trời, nhìn 
thấy trong một hồ nước nhiều loài hoa sen vàng, 
sen trắng, sen hồng đua nở trông thật đẹp mắt. 
Giữa hổ nước ấy, Ngài lại thấy một tòa lâu đài vô 
cùng nguy nga tráng lệ, cùng một nữ Thiên chủ 
giữa đám Thiên nữ đang hầu hạ. Ngài bèn đi đến 
và hỏi: 

- Này nữ Thiên chủ! Do nhân lành nào mà 
nàng có được sự huy hoàng như vậy! 
- Nữ Thiên chủ cung kính thưa rằng: 
- Kính bạch Đại 






Đức! Kiếp trước đây con là 





120 Châu Ngọc Trơng Ta 


thuộc kinh đô YZ/agyo, vào một ngày nọ khi nhìn 
thấy Ngài Alahán Sãr¡ipuffa (Xá-lợi-Phất), tâm con 
vô cùng hoan hỷ. Rồi con dâng đến nhiều hoa 
cúng dường Ngài. Do nhân lành ấy, mà con được 
tòa Thiên cung huy hoàng này và sự an lạc như 
ngày hôm nay”. 

- Thấy: 

- Quả lành của việc bố thí cúng dường hoa, 
các con đều biết rồi phải không? 

- Nàng Thiên nữ Pesavafï cho đến bây giờ 
vẫn còn đang ở tại cõi Trời. Nhờ có tâm tốt mà 
nhiều đời hưởng được an lạc tại cõi Trời, cũng 
như cõi Người. Cuối cùng cũng sẽ chứng đắc 
được đạo quả Alahán. 

- Đối với phái nam, việc bố thí cúng dường 
hoa cũng có kết quả tương tự như thế. 

Xưa kia, vào lúc Đức Phật V¡/passĩ nhập vào 
Đại Niết bàn, trong lúc hỏa thiêu kim thân Ngài, 
có một thiện nam mang đến nhành hoa sen lớn 


đặt bên cạnh đống củi hỏa thiêu để cúng dường 








ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 121 


Ngài. Do nhân lành ấy mà về sau liên tục nhiều 
kiếp, sanh luân hưu trong hai cảnh Trời - Người, 
hưởng thọ được nhiều phú quý an lạc huy hoàng, 
kiếp cuối cùng được tái sanh vào thời Đức Phật 
Thích Ca, xuất gia thành vị Tỳ Kheo có tên là Pa- 
dumacchãdaniya Mahãthera hành đạo và chứng 
đắc được đạo quả Thánh nhân Ala hán”. 
Thây: 

- Các con cũng vậy, nên tập cúng dường 
những bông hoa thơm, đẹp đến trước những 
tượng Đức Phật hoặc trước các Bảo tháp thờ Xá 
Lợi Phật... Nếu khi các bông hoa bị héo khô đi 
rồi, nên dọn sạch và bỏ vào những nơi thích hợp 


các con nhé! 


Trò: 
- Bạch Thầy vâng ạl 
Thấy: 


- Vấn đề bố thí cúng dường hoa, vậy là Thầy 
đã giảng các con rồi. Sau đây Thầy sẽ đọc quả lành 
của việc cúng dường đèn cho các con nghe nhé! 


122 Châu Ngọc Trơng Ta 
36. Quá fàmft cung cường đè 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, có một 
chàng trai dùng năm ngọn đèn thắp xung quanh 
cúng dường cây Bồ để. Do nhờ phước lành cúng 
dường đèn đến cây Bồ đề, bắt đầu từ kiếp ấy 
chàng trai luôn luôn được tái sanh trong hai chốn 
Trời - Người, hưởng được nhiều an lạc. Đặc biệt 
là chàng trai có đôi mắt nhìn xa hàng trăm do 
tuần. Chàng trai ấy được tái sanh vào thời kỳ Đức 
Phật Thích Ca, xin xuất gia thành Tỳ Kheo có tên 
là P7nadipaka hành đạo và chứng đắc đạo quả 
Alahán. 

“Đức Phật Sumangala trong thời kỳ còn 
hành Bồ tát đạo, để bổ túc công hạnh Ba-la-mật 
do phước bố thí đèn từ quá khứ, mà về sau từ Kim 
thân Ngài hào quang thường xuyên tỏa sáng suốt 
ngày lẫn đêm, lấn át luôn ánh sáng của mặt trăng, 
mặt trời và cả các vì tỉnh tú”° 


Thấy: 






Trthidipavimãna, a, pïtha - pathamavagea 83 





DĐ. Thích Thiện Minh 123 


- Quả lành việc cúng dường đèn, các con đã 
hiểu hết rồi phải không? 

- Các con có thể cúng dường các loại đèn 
đầu thắp, đèn cầy hoặc đèn điện... trước các tượng 
Phật hoặc các Bảo tháp, trong khi cúng dường 
đèn trên các bàn thờ, cần phải có các đồ lót để sáp 
khỏi chảy xuống dưới. Ở nhà cũng vậy khi thắp 
đèn lưu ý đề phòng sự cháy lan dẫn đến cháy nhà, 
nên các con cẩn thận và lưu ý điểm này nhé! 

- “Đèn” là để thắp cúng dường vào lúc ban 
đêm, làm sáng lên chỗ tối, chứ ban ngày sáng tỏ 
quang rạng mà thắp đèn sáng để cúng dường thì 
không có “hệ thống” chút nào. Nên thắp cúng 
dường vào lúc ban đêm hoặc những nơi thiếu 
ánh sáng các con nhé! 

Trò: - Dạ thưa vâng, bạch Thầy. 

Thây: - Do cúng dường cơm nước hoa 
đèn... mà tạo được Phước báu ngăn ngừa không 
cho đọa sanh vào bốn đường ác đạo, được sinh 
luân lưu giữa hai cõi Trời - Người, hưởng được ˆ 


124 Châu Ngọc Trơng Ta 


đắc đạo quả Niết bàn an vui giải thoát, các con 
đều nghe và biết hết rồi phải không? 

- Thật ra xưa kia nhiều người có tâm tốt, 
làm những việc thiện khác họ cũng có thể đạt 
được những quả lành an lạc thù thắng tương tự 
như thế. Do đó mà các con hãy thường gìn giữ 
tâm mình cho tốt! 


Trò: 
- Thưa vâng, bạch Thây. 
Thấy: 


- Gọi là có tâm tốt khi mà chúng ta làm tất 
cả cho các việc thiện lành, lợi ích... thì các phước 
lành của những việc 

làm đó, chúng sẽ theo ta như bóng theo 
hình. Khi các điều kiện lành hội đủ, Phước báu 
trổ sanh, thì luôn có sự phú quý an vui. Đây là 
điều Đức Phật hằng dạy. 

“Mới và làm (với tấm lòng tốt) thì sự an vui phúc 
lạc liên theo sau Người ấy, ví như bóng của Người 
thường đi cùng theo Người vậy °.” 





ĐD. Thích Thiện Minh 125 


Thấy: 

- Những chuyện tích kể về những người 
hưởng được các quả lành do tâm tốt tạo ra là vô 
cùng nhiều. Thầy đơn cử một chuyện sau đây, các 
con nghe nhé! 


37. (uuyệrt .atfftdkktrrtefaf77° 
“0w trai người tà tiện ” 


Cách đây hơn hai nghìn năm vào thời Đức 
Phật Thích Ca còn tại thế thuộc Vương quốc 
Ấn Độ, có một ông phú hộ dòng Bà-la-môn tuy 
rất giàu có nhưng lại rất là hà tiện. Ông phú hộ 
muốn làm cho cậu con trai duy nhất của mình 
một đôi bông tai. Ông suy tính rằng: “Nếu đi gọi 
một người thợ kim hoàn về mà làm cho ra một đôi 
bông tai đẹp cho con ta, thì e rằng bọn họ đòi lấy 
tiên công nhiều lắm. Nếu vậy thì tốn quá!” Suy đi 
tính lại nên ông tự tay dùng búa đập dẹp mỏng 


. ` 7^€ ` . ` ` . 
miếng vàng ra cuốn tròn lại và đeo vào tai cho 





56 1- Matthakundalïv - Yamakavagea - Dhamnapa 





126 Châu Ngọc Trơng Ta 


cậu con trai. 


Cậu con trai được cha đeo cho hai miếng 
vàng trang sức vào tai mà không có một chút hoa 
vân chạm trổ thẩm mỹ nào! Từ đó dân làng đặt cho 
cậu con trai một cái tên đặc biệt là Mafthakundalĩ 
(Tên này có nghĩa là Đôi bông tai trơn lu) 

Đến năm lên mười sáu tuổi Matthakundalĩ 
mắc phải chứng bệnh ăn không tiêu, vàng da 
trầm trọng. Sợ phải tốn tiền trả cho Thầy thuốc, 
nên người cha hà tiện vẫn không chịu mời Thầy 
thuốc đến để chữa bệnh cho con. Vì quá nóng 
ruột, lo âu cho tính mệnh của người con trai 
mình, nên bà mẹ mới hối thúc: 

“Hãy mời Thầy chữa bệnh cho con trai đi ông 
ơi!” 

Nghe vợ nói vậy ông phú hộ đáp lại: “Bà 
muốn nhìn thấy tài sản của tôi hết sạch phải 
không?” 

Rồi ông Bà-la-môn phú hộ bèn đi đến các 
thầy thuốc, để hỏi han thăm dò những D2 
cho c 





pháp chữa bện 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 127 


thuốc biết cái kiểu hà tiện của ông nhà giàu này, 
bèn trả lời cách thức điều trị qua loa cho xong 
chuyện. 

Ông nhà giàu kiếm các loại thuốc truyền 
thống tự chữa bệnh cho con trai. 

Bệnh tình không những không thuyên giảm 
mà ngày càng trầm trọng hơn. Đến tình thế đó, 
thì ông mới chịu đi mời một vị thầy thuốc đến 
chữa bệnh cho con. 

Vị thầy thuốc đến khám bệnh, biết bệnh 
trạng cậu con trai đã đến lúc quá muộn rồi không 
còn cứu chữa kịp thời nữa, nên lấy cớ: “Hãy mời 
một vị thầy thuốc khác đi, tôi còn có công việc phải 
đi”, rồi ông thấy thuốc ra về.” 

Người cha hà tiện lại lo ngại rằng, những bà 
con hàng xóm nếu đến hỏi thăm sức khỏe con 
mình, họ sẽ thấy được nhiều tài sản của ông cất 
giữ ở trong nhà, nên ông bèn cho khiêng chiếc 


giường của cậu con trai ra nằm trước mái hiên 






nhà nơi cửa ra vào. 


Đức Phật 


128 Châu Ngọc Trơng Ta 


nhìn thấy cậu con trai, động lòng bi mẫn muốn 
tế độ cậu, nên Ngài ôm bình bát đi khất thực qua 
trước cửa nhà ông phú hộ, mục đích là để cho cậu 
con trai thấy được. 

Nhìn thấy hào quang phát ra từ dung mạo 
trang nghiêm, oai đức của Ngài, cậu con trai lòng 
lập tức phát sinh sự ngưỡng mộ cung kính đến 
Ngài. Tuy sinh lực khi đó không thể đủ sức để 
nâng tay lên và chắp hai tay lại mà vái lạy Ngài, 
nhưng khi ấy trong cậu con trai khởi lên một 
Thiện tâm vô cùng cung kính, hướng đôi mắt 
nhìn về phía Ngài. Khi biết vậy rồi, Đức Phật dời 
gót quay đi. Đấng Từ Phụ vừa khuất bóng, thì cậu 
con trai cũng vừa khép đôi mi và trút hơi thở cuối 
cùng. Với Thiện tâm tràn đầy cung kính đến Đức 
Phật, lập tức cậu con trai được tái sanh thành vị 
Thiên nam tại cõi Trời Đao Lợi. 

Chi tiết của những đoạn văn sau, xin xem 
thêm trong tích truyện kinh Pháp Cú. 
Thấy: 


- Này các con! Cậu trai trẻ Maffhakundal 









ĐDĐ. Thích Thiện Minh 129 


tuy không làm nổi ngay cả việc chắp hai tay đảnh 
lễ đến Đức Phật, miệng cũng không nói được gì 
cả, nhưng với Thiện tâm phát khởi sự cung kính, 
mà được tái sanh vào cõi Chư Thiên phải vậy 
không các con? 


Trò: 
-Thưa đúng ạ, bạch Thây! 
Thấy: 


- Do đó mà vào những lúc cúng dường cơm, 
nước, trầm hương, hoa... hai mắt ta nên nhắm lại, 
giữ tâm thanh tịnh, tập trung niệm tưởng như ta 
đang cúng dường đến Đức Phật khi Ngài còn tại 
thế vậy. Với Thiện sự cúng dường này, “Bóng theo 
hình như thế nào”, thì phước báu của công đức 
này cũng sẽ theo các con như thế ấy, chẳng sai 
đâu các con ài 


Trò: 


-Thưa vâng, bạch Thầy! 








130 Châu Ngọc Trơng Ta 
38. 2/ nga dt bến phận của CPrò”7 


Thây: 

- Do nhân của việc cúng dường cơm, nước, 
hoa, đèn, ... mà Phước lành hưởng được nhiều 
sự an vui phúc lạc giữa hai cõi lrời, Người và 
cuối cùng đắc đạo quả Niết bàn. Tất cả các con 
đều biết rồi phải không? 


Trò: 
- Bạch Thầy vâng ạl 
Thấy: 


- Ví như cúng dường một lần cơm chẳng 
hạn, nhưng những kiếp sau được nhiều Phước 
báu tiếp tục trổ sanh rất nhiều vậy. Tại vì sao? Vì 
do nhân bố thí cúng dường, mà sau khi chết, được 
sinh vào chốn an lành. Trong kiếp đó có được 
người Mẹ tốt, người Cha tốt, cùng với những 
người Thầy tốt, tất cả cùng chung sức dạy dỗ để 
mình được nên người, trở thành những đứa trẻ 
khôn ngoan. Khi đến tuổi trưởng thành thì càng 





1-Singãla sutta - dĩ 





ikãya (Trường bộ kinh) 






ĐDĐ. Thích Thiện Minh 131 


tiếp tục làm nhiều điều lợi ích Phước - Thiện.. 

Do vậy mà các trẻ hữu duyên sinh ra trong 
môi trường được gặp Cha hiển, Mẹ quý, Thầy tốt 
dạy đỗ, nhờ đó lại tiếp tục phát huy được nhiều 
công đức, phước lành hơn nữa. Với Phước lành 
ngày càng tăng trưởng nhiều như vậy, lại biết 
lánh xa những việc bất thiện, tiếp tục làm những 
điều thiện, nên không bị sanh vào bốn đường ác 
đạo, hưởng được nhiều an lạc giữa hai chốn Trời, 
Người và cuối cùng đắc Đạo - Quả Niết bàn, là 
điều chắc chắn vậy. 

Các trẻ được trưởng thành khôn ngoan, 
nghĩa là các học trò đã hoàn thành năm bổn phận 
đối với thầy dạy. Cũng như con cái trưởng thành 
khi và chỉ khi hoàn thành năm bổn phận đối với 
cha mẹ. Vì thế, Thầy sẽ giảng các Pháp về năm 
bốn phận cho các con nghe nhé! 

1. Gấn gũi Thây: Thường đến gần bên Thầy, 
để được Thầy giảng dạy những điều cần thiết. 


2. Vâng theo lời dạy: Thầy Cô giảng dạy phải 





132 Châu Ngọc Trơng Ta 


3. Đón rước khi Thấy đến: Thầy từ xa đến, 
nếu đang ngồi phải đứng lên, lễ phép đón tiếp. 
Nếu trong tay Thầy đang cầm gì, phải đón rước 
mang xách hộ. 

4. Giúp việc Thấy: Bên cạnh Thầy, nếu có 
việc gì cần làm thì làm giúp Thầy, chăm sóc Thầy 
khi cần thiết. 

5. Học những điểu Thấy dạy: Những điều 
Thầy đã dạy cố gắng đọc cho thuộc lòng và suy 
tư, ứng dụng... 

Thấy: 

- Trong năm phận sự trên có ba phận sự 
chính mà các con luôn luôn cần phải nhớ đó là: 

1. Vâng theo lời dạy bảo 

2. Đón rước khi thầy đến 

3. Chú tâm việc học tập 

Nếu các con luôn luôn thực hiện ba điều 
này, các con sẽ trở thành người khôn ngoan. Các 
con hãy ghi nhớ nhé! 

Trò: | 








ĐDĐ. Thích Thiện Minh 133 
39. 4/ ugiữa năm bổn phận của cott cái: 


Thầy sẽ giảng thêm về năm phận sự khác để 
trở thành một người con khôn ngoan nhé! 


1. Thường xuyên phụng dưỡng: 

Nghĩa là khi mình còn nhỏ, Cha Mẹ mình 
đã hết lòng nuôi nấng để ta mau lớn như thế nào. 
Bây giờ Cha Mẹ tuổi già, mình cũng hết lòng 
phụng dưỡng chăm sóc Cha Mẹ về lúc tuổi già 
như thế ấy. 


2. Giúp Cha Mẹ: 
Cáng đáng, thay thế các công việc cho Cha 
Mẹ, hoặc Cha Mẹ có cần công việc gì mình làm 
1Ú. 
3. Xứng đáng lãnh gia tài: 
Theo lẽ thường, cha mẹ chẳng bao giờ muốn 
trao của cải, tài sản hoặc của hồi môn đến các con 
cái hư hỏng, không vậ g lời Cha Mẹ. Bởi vì sao 





134 Châu Ngọc Trơng Ta 


cách sử dụng mà còn tiêu xài vô ích. Nếu có cho, 
thì càng tạo thêm điều kiện cho con cái hư hỏng 
và cuối cùng cũng hết mà thôi. Chứ đâu biết cách 
bảo quản và phát triển. 

Do vậy, để xứng đáng được thừa hưởng gia 
tài là mổ hôi công sức cả đời khó nhọc của Cha 
Mẹ để lại, thì con cái phải biết vâng lời dạy bảo 
của Cha Mẹ, biết gìn giữ và thực hiện năm bổn 


phận là năm điều lành này thế mới là khôn ngoan. 


4. Hồi hướng công đức: 

Sau khi Cha Mẹ đã qua đời, làm con hãy làm 
các phận sự bố thí, cúng dường cơm nước Ÿ- Cà 
sa, dép, dù... tùy theo khả năng. Xong rồi nguyện 
hồi hướng những Phước lành đã tạo ấy đến Cha 
Mẹ đã qua đời”. 


5. Giữ gìn gia phong: 


S8 Cách hồi hướng phước lành như sau: “Chúng con xin hồi 
hướng những Phước lành do làm được những Thiện sự này đến Chả 
M họ h 








ĐDĐ. Thích Thiện Minh 135 


a. Khi cha mẹ còn sống, việc gìn giữ ruộng 
vườn, tiền bạc của cải để không bị tổn thất, mất 
mát thì cũng chính là gìn giữ truyền thống gia 
phong vậy. 

b. Khi còn sống, Cha Mẹ thường làm những 
công việc bố thí, cúng dường để tạo Phước- Thiện 
như thế nào, thì con cái cũng nên tiếp tục kế thừa 
làm những công việc tốt lành đó. Ấy cũng chính 
là gìn giữ gia truyền vậy. 

c. Nếu Cha Mẹ chưa hiểu Chánh Pháp hoặc 
có sự tin tưởng sai lầm theo Tà-kiến, chưa có đức 
tin vào những điều chơn chánh, thì bằng cách 
này hay cách khác để cho Cha Mẹ có đức tin 
đúng theo Chánh Pháp. Đó cũng chính là sự gìn 
giữ gia truyền vậy. 

Trong năm điều trên quan trọng nhất ở độ 
tuổi nhỏ của các con, là phải khôn ngoan để xứng 
đáng thọ lãnh gia tài của Cha Mẹ nhé! Khôn 
ngoan nghĩa là vâng lời, lắng nghe những điều 
Cha Mẹ dạy bảo, cố gắng siêng năng học tập. 


Làm được như vậy, các con sẽ trở thành 






136 Châu Ngọc Trơng Ta 


những người con khôn ngoan. 

- Này các conl Để trở thành những người 
con khôn ngoan, các con phải biết lắng nghe, 
vâng lời Cha Mẹ và cùng nhau cố gắng siêng năng 
học hành nhé các conl 

Trò: 

- Dạ vâng ạ, bạch Thây! 

- Một điều mà Thầy mong muốn các con 
biết sau cùng trong phần lớp cơ sở này là: 

- “Không thân cận kẻ dữ, nên thân cận với 
bạn lành” 

- Những người muốn giết, muốn đánh, 
muốn lường gạt, nói lời vọng ngữ... gọi là những 
“kẻ đữ” hay còn gọi là “người tối tăm” vậy. 

- Những người có tâm thương hại kẻ khác, 
muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ, nói lời chân thật, từ 
ái... gọi là “bạn lành” hay còn gọi là “người khôn 


1gođfi”. 


Liên quan trường hợp nây, Đức Phật có dạy: 
ì 








ĐD. Thích Thiện Minh 137 


40. 25t )típ xa [áuft bạn xếấu, tìm 
bạt tốtf””: 


“Nấy Chư Tỳ-Kheol 

1a chưa từng thấy Pháp nào ngoài Pháp 
nấy. 

Nâẩy Chư Tỳ-Kheol 

Để các Thiện pháp, các Phước lành được tăng 
trưởng và để các điễu xấu ác, Bất thiện pháp. các 
điễu tốn phước bị tiêu diệt và giảm thiếu, duy chỉ 
có cách kết hợp gần gũi với bạn lành và họ hàng 
tốt. Ngoài Pháp nây ra, Như Lai chưa từng thấy 
một Pháp nào khác hơn trong thế gian nây! 

Khi gần gũi bạn lành, họ hàng tốt thì tất cả 
những Thiện pháp, Phước lành nào chưa thành 
tựu sẽ trở nên thành tựu. Nếu có những điễu xấu 
tốn Phước, các “Pháp bất thiện” thì các Pháp ấy sẽ 
không có cơ hội để phát triển nữa mà dân dần sẽ 
bị suy thoái và tiêu diệt mà thôi”. 

ì 


Anguttara, ckanipãta, kalyãnamittavagea patharnasasufft 










138 Châu Ngọc Trơng Ta 


Thấy: 

- Để học theo những lời dạy quý báu nầy 
của Đức Phật, ngoài Thầy Cô tốt và Cha Mẹ tốt 
ra, các con nên chọn lựa bạn lành mà gần gũi nhé! 

Trò: 

- Dạ thưa vâng, bạch Thây. 


41. C7đưmu tít cltttdag tuột 


Để cho đễ nhớ nội dung dành cho chương 


trình lớp một nây, Thầy đọc các con đọc theo nhé! 


Ba ngôi Tam Bảo giữ gìn 
Phước lành Ngài dạy đức tin thọ trì 
xxx 
Hương, hoa, đèn, nước cúng dường 
Dâng lên Từ Phụ tâm hương lòng thành. 


xxx 


uns dung tháng ngày. 





DĐ. Thích Thiện Minh 139 


0WƯ0NG BÄ 








ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 141 


42. cÊn đức của qua Z3đo 
Ä. 0NÍN ÂN ĐỨC GÚA ĐỨt PHẬT: 


1. Itipi so Bhagavã Araharr: 

+ Ngài là bậc Alahán cao thượng đã xa lìa 
tất cả phiền não, là bậc xứng đáng thọ nhận sự 
cung kính cúng dường của tất cả chúng sanh: 
Loài Người, Chư Thiên và chư Phạm Thiên... 
nên Ngài có: 


(Ân đức Arahant (A-la-hán)} 


2. Iipi so Bhagavsã Sattrrnãsatnbuddho: 

+ Ngài là bậc đầu tiên tự mình chứng 

ngộ được các sự thật chân lý trong ba cõi thế 
giới chúng sanh, nên Ngài có: (Ân đức Chánh- 
Đẳng-Chánh-Giác} 


3. líữipi so Bhagavã Vij]ñCcaTdnSaIi)anino: 


“ả 


+ Ngài chứng Ba-minh, Tám-minh 





142 Châu Ngọc Trơng Ta 


Mười lăm đức hạnh cao thượng trong thế gian, 
nên Ngài có: 
(Ân đúc Minhhạnh-túc®} 


4. Itipi so Bhagavã Sugafo: 

+ Bởi Ngài có khả năng thần thông biến 
hóa, khi đi trên mặt đất cũng như đi trên không 
trung với Pháp tướng vô cùng khả kính, làm cho 
mọi người phát sinh đức tin trong sạch và sinh 
tâm hoan hỷ mỗi khi chiêm ngưỡng đến Ngài, 
nên Ngài có: (Ân đức Thiêng-Liêng (Thiện- Thệ)} 


5. Eipi so Bhagavã Lokavidhũ: 

+ Ngài là Bậc thông suốt tất cả các Pháp 
trong thế giới, vũ trụ... Ngài có khả năng phân 
biệt và biết tất cả mọi nơi, mọi loài chúng sanh... 
Do đó Ngài có: (Ân đúc Thông-suốt- Tam-giới hay 


còn gọi là ( Thế-gian-giải)} 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 143 


6. Itipi so Bhagavã Anuftaro purisadarn- 
tasãtathi: 

+ Ngài có khả năng giáo hóa tế độ đến 
những người nam hoặc người nữ hữu duyên, 
tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh. Từ 
phàm nhân trở thành Thánh nhân không ai so 
sánh được, nên Ngài có {Ân đức Vô-thượng-Su} 


7. IHpi so Bhagavã satthãdeva tranussãngn: 

+ Ngài là Bậc có khả năng giáo hóa đem lại 
lợi ích hiện tại và lâu dài cho loài Người và Chư 
thiên, là Thầy của cả Chư Thiên và Nhân loại, 
nên Ngài có: (Ân đức Thiên-Nhơn-Su} 


8. ltipi so Bhagavã buddho: 

+ Bởi tự Ngài đã chứng ngộ được chân lý 
của bốn sự thật Tứ- Diệu-Đế“' và đem ra giáo hóa 
chúng sanh nên Ngài có {Ân đức Phật (Buddho)} 


61 Đế (sacca): Nghĩa là Sự thật, chân lý gốm: -Khổ Đế (duk- 
khasacca - là Sự thật về Khổ),- Tập Đế (dukkhasamudya sacca - là sự 
thật vê nguồn gốc của Khổ), -Diệt Đế (dukkanirodha sacca - là sự thậi 
về Khổ chấm đút), và -Đạo Đế (ä 20 bgá dự paftipadã sa 









144 Châu Ngọc Trơng Ta 


9. Itipi so Bhagavã: 

+ Phước đức của Ngài là vô lượng vô biên, 
do thành tựu đây đủ 30 Pháp hạnh 

Pãraml (Balam¿¡2) không ai bì được, do đó 
Ngài có: 

(Ấn Đức Thế-tôn} 

Con đem hết lòng thành kính chắp tay đảnh 
lễ Ân đức Phật Bảo cao thượng. 


(Đọc xong, niệm tưởng đến Phật Bảo tôi cung kính đánh lễ) 


B. SÁU ÂN BỨC GỦA PHÁP BẢO: 


1. Svãkkhãto bhagacatã dhartrtmo: 





+ Pháp Bảo, mà Đức Phật giác ngộ viên mãn 
không chút dư sót, là Giáo Pháp hoàn hảo, gồm 
thâu thông suốt cả ba bộ Tam Tạng Kinh điển, 
khéo được Ngài tuyên thuyết từ đoạn đầu, đoạn 


62 1-Nếu nói tóm tắt là có 10, nới rộng là có 30 (=10 công hạnh 
nhân với 3 bực khác nhau là Bực thường; Bực trung; Bực cao thượng) 
Mười công hạnh (parami) này là: 1.Bố thí (Dãna)/ 2.Trì giới (Sila)/ 
3.Xuất gia (Nekkhamma)/ 4.Trí tuệ (Pannã)/ 5.Tinh tấn ( Viriya) 
6.Nhẫn nại (KhanH)/ 7.Chơn thật (Sacca)/ 8. Chí nguyện (Aditthã 


» 









DĐ. Thích Thiện Minh 145 


giữa, cũng như đoạn cuối, theo trình tự hệ thống 
với đầy đủ tất cả các chi Pháp. 


2. SandiHhiko: 

+ Là Pháp phải tự mình thực hành để thấy 
biết, chứng ngộ lấy. Cho dù người khác nói hoặc 
giảng giải tuy có thể hiểu, nhưng cũng không thể 
nào cảm nhận được. 


3.AkãHiko: 
+ Là khi nào đắc Đạo thì lập tức, đắc Quả 
ngay không hẹn thời gian. 


4. Ehipassiko: 
+ Giáo Pháp của Đức Phật, là Pháp đang 
đến hành trì, để mà tự mình thấy được những 


điểu vi diệu, nhiệm màu của Pháp. 






5..Opaneyyiko: 
+ Giáo Ph: 






P của 





Đức Phật, là Pháp xứ 





146 Châu Ngọc Trơng Ta 


đáng chứng ngộ nhờ sự nỗ lực tinh tấn hành trì. 


6. Paccattan veditabbo vinnthi 

+ Giáo Pháp của Đức Phật là Pháp mà các 
bậc Thiện trí, sau khi hành trì có thể chứng ngộ 
được bốn Thánh Đạo - Thánh Quả, để rồi tự an 
hưởng hạnh phúc Niết Bàn. 

Con đem hết lòng thành kính chắp tay đảnh 
lễ Ân đức Pháp Bảo cao thượng. 

(Đọc xong, niệm tưởng đến Pháp Bảo” 
rồi cung kính đảnh lễ) 


Œ. GHÍN ÂN ĐỨC GỦA TĂNG BẢO: 


1. Suppatipanno Bhagavafo Sãvaka Saneho: 


63 1-Pháp Bảo là tất cả những điễu mà Đức Phật đã giáo truyễn 
bao gồm 10 phẩn: Một (1): Tam Tạng Kinh Điển (Kinh, Luật và Luận 
gồm 84.000 pháp môn); Bốn đạo (4): Tu-đà-hoàn Thánh đạo; Tư-đà- 
hàm Thánh đạo, Anahàm Thánh đạo; Alahán Thánh đạo. Bốn quả (4): 
Tu-đà-hoàn Thánh quả, Tư-đà-hàm Thánh quả, A-na-hàm 
Thánh quả, Alahán Thánh quả và Niết bàn (1) 












ĐDĐ. Thích Thiện Minh 147 


+ Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật“ 
của Đức Phật, hoàn toàn thực hành theo lời dạy 
của Ngài và hành Đạo vô cùng chính chắn. 


2. Ujuppatipanno Bhagavato Sãvaka Saneho: 

+ Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật 
của Đức Phật, là những bậc hành Đạo ngay thật 
y theo Chánh Pháp. 


3. Nãyappatipanno Bhagavafo Sãvaka Sangho: 

+ Chư Thánh tăng đệ tử, là con Trai thật của 
Đức Phật, hành Đạo vì lợi ích Niết-bàn an vui 
giải thoát cao thượng. 


4. Sãmicippatipanno Bhagavafo Sãvaka Sangho: 
+ Yadidam caHãri purisayugãni  af- 
thapurisapugealã°° 
+ Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật 


của Đức Phật, là những bậc tôn kính lời Phật dạy, 
64 Mr bậc n nhập đồng TP 








148 Châu Ngọc Trơng Ta 


hành Đạo để đem lại lợi ích và sự tăng trưởng 
đức tin cho phần đông. 


5. Esa Bhagavato Sãvaka Sangho Ấhuneyyo: 

+ Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật 
của Phật, là những bậc xứng đáng thọ lãnh đồ vật 
cúng dường từ xa mang đến. 


6. Pãhuneyyo: 

+ Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật 
của Phật, là những bậc được đón tiếp cảm mến 
hơn những vị khách quý, xứng đáng nhận sự 
cúng dường những vật dụng... mà thí chủ có dự 
định dành riêng cho kẻ khác. 





7. Esa Bhagavatfo Sãvaka Sangho Dakkhineyyo: 

+ Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật 
của Phật, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường 
của thí chủ dâng cúng, mà có đức tin và sự niệm 


tưởng về quả lành trong kiếp sau. 


DĐ. Thích Thiện Minh 149 


8. Esa Bhagavato Sãvaka Sangho Anjalikaraniyo: 

+ Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật 
của Phật, xứng đáng cho chúng sanh cung kính 
mà chắp tay lễ bái. 


9. Esa Bhagavato Sãyvaka Sangho. Anuftaram 
punnak-khettamn lokassa: 

+Chư Thánh Tăng đệ tử, là con Trai thật của 
Phật, các Ngài là ruộng phước quý báu nhất trong 
thế gian, để chúng sanh gieo những hạt giống 
lành. 

Con đem hết lòng thành kính chắp tay đảnh 
lễ Ân đức Tăng Bảo cao thượng. 


(Đọc xong, niệm tưởng đến Tăng Bảo tối cung kính đảnh 
lễ) 








150 Châu Ngọc Trơng Ta 


43. 220ếf oà kitônug biết letde dítatt tuc 


thể mào? 


Trò: 

- Bạch Thầy! Nếu như chính mình đã biết 
một việc sắp làm là có tội, mà còn cố tình làm 
nữa, thì sẽ phải bị tội là việc đã thành rồi! Nhưng 
nếu do “không biết” mà lỡ làm thì có bị tội lỗi gì 
không bạch Thây? 

Thấy: - À! À! Câu hỏi của con trí tuệ lắm, 
hay lắm đấy! Ví như một hòn than có nóng, 
do “không biết” mà bốc phải, như vậy thì có bị 
phỏng tay hay không? 

Trò: 

- Dạ chắc chắn là bị phỏng bạch Thây. 

Thấy: 

- Nếu “biết trước” nó là nóng, thì có bốc 
không? 

- Vì sợ nóng nên không có bốc đâu bạch 
Thây! 





DĐ. Thích Thiện Minh 151 


Thấy: 

- Mặc dù đã biết, nhưng nếu như trong một 
tình huống nào đó bắt buộc phải bốc hòn than đó 
thì phải làm sao? 


Trò: 

- Dạ, dạ...! Dùng que mà gắp nó bạch Thây! 

Thấy: 

- À! Các con khá lắm! Như vậy trong hai 
hạng Người, một Người “biết” hòn than là “zóng”, 
một Người “không biết” thì ai là người bị nóng, 
chịu thiệt thòi? 

Trò: 

- Rõ ràng là người “không biết” bị nóng, 
là chịu thiệt thòi. Chúng con còn chưa hiểu rõ 
ý nghĩa này lắm! Xin Thầy cho chúng con thêm 
một ví dụ nữal 

Thây: 

- Ờ, ờ! cũng được! Nếu có một người, do 
“chưa biết” luật lệ đi đường, mà đi ngược chiể 
oặc vi phạm luật lệ giao thông. Xét về luật gi: 







152 Châu Ngọc Trơng Ta 


thông thì liệu có khỏi bị phạt không? Hay vì do 
“chưa biết” mà khỏi bị phạt, được tha tội? 

Trò: 

- Chắc là bị phạt, bạch Thây. 


Thấy: 

- Như vậy giữa hai người, một người “đã 
biết” luật và một người “chưa biết” luật, thì ai là 
người chịu thiệt thòi! 

Trò: 

- Thấy rõ là người “chưa biết” bạch Thây. 
Còn ví dụ nào rõ ràng hơn nữa, xin Thầy hoan hỷ 
cho chúng con được tỏ tường! 


xxx 


Thấy: 

- Như vậy thì Ihầy hỏi các con hiểu như 
thế nào thì trả lời như thế ấy nhé! Ví như có một 
người đang bị bệnh đi tìm thuốc để uống. Do 


“nhầm” chén thuốc độ 








ĐDĐ. Thích Thiện Minh 153 


thì liệu người bệnh đó có bị nguy hoại đến tính 
mạng hay không? 


Trò: 

- Chắc chắn là phải nguy hoại đến tính 
mạng, bạch Thầy. 

Thấy: 

- Nếu bệnh nhân “điết trước” đó là chén 
thuốc độc dược, thì liệu có chịu uống không, hay 
là đi tìm Thây hay thuốc tốt mà chữa bệnh! 

Trò: 

-Nếu mà “tiết trước” thì họ không có uống 
đâu bạch Thây. 

Thấy: 

- À như vậy, thì giữa hai hạng “người biết” 
và “không biết” có sự khác nhau như thế nào, các 
con đã phân biệt được chưa, đã hiểu rõ chưa? 

Trò: 


- Dạ vâng, ví dụ Thầy cho rõ ràng lắm! 









Chúng con không còn hoài nghi nữa, bạch Thầy 





154 Châu Ngọc Trơng Ta 


Thây: 

- Nầy các con, ở trong đời sự học hỏi và hiểu 
biết có tầm quan trọng vô cùng lớn lao. Nhờ sự 
hiểu biết và tình thương, mà giúp chúng ta tránh 
được biết bao sai lầm ở trong đời, và dễ dàng giúp 
cho ta thành công trên nhiều lĩnh vực. 

- Đức Phật Ngài ví người có trí tuệ hiểu biết 
và người không có trí tuệ hiểu biết khác xa như 
hai bờ của biển cả. Đứng từ bờ bên nầy không 
thể thấy bờ bên kia như thế nào, thì giữa “biết” 
và “không biết” cũng có sự khác nhau như thế ấy 


các con ạ. 
44. (udrtft liếm pà Cà kiến: 
Thấy: 


- Chánh-kiến và Tà-kiến theo Danh tự PãÌi là: 
a. Micchãditthi: Sự thấy sai sự thật (hay còn 
gọi là Tà-kiến) 
b. Sammäditthi: Sự thấy đúng sự thật (ha 
con có hiểu không? NÑ 






ĐD. Thích Thiện Minh 155 


hiểu hãy đọc lại cho Thầy nghel 

Trò: 

- Chánh-kiến nghĩa là gì, bạch Thầy? 

Thấy: 

- Muốn biết nhiều kiến thức, thì các con 
phải cần mẫn chăm học. 

- Muốn nhớ bài lâu thì các con phải học kỹ. 

- Muốn người tốt với mình, trước phải đối 
xử tốt với người. 

- Làm những việc thiện tốt thì sẽ được quả 
lành, mình cũng vui, mà người cũng vui. 

Do có cha mẹ, nên mới có con cái 

Do có gốc, niên tới có ngọn, 

Do từ nguyên nhân này, tà có kết quả kial 

- Phàm là người ở đời có cái nhìn trực giác, 
thực tế phân biệt rõ được đâu là lẽ chánh nẻo tà, 
mọi việc phân minh đều có nguyên nhân ban 


đầu và nguồn gốc của nó... được như vậy, gọi là 





người có Chánh kiến đấy các con ạl 
ó hiểu 








156 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trò: 
- Dạ chúng con hiểu được rồi bạch Thầy. 
Trò: 


- Thế còn Tà-kiến nghĩa là sao bạch Thây? 

Thấy: 

- Người không có cái nhìn khách quan vào 
trong thực tế, hiện tại họ nghĩ và tin rằng: 

1. Làm việc tốt, sẽ không đem lại kết quả tốt 
cho mình và cho người. 

2. Làm việc xấu, cũng không đem lại kết quả 
xấu cho mình và cho người gì cả. 

3. Họ không hiểu rõ đâu là việc tốt, đâu là 
việc xấu, đâu là điều đáng làm, để đem lại lợi ích 
an vui lâu dài cho mình và cho người... đâu là 
điều không đáng làm. Họ không tin vào phạm 
trù” vận hành của nhân quả. Người có cái nhìn 
xa rời thực tế (không có Chánh kiến), nên gọi là Tà- 
66 1-Khái miệm phản ánh những mối quan hệ chung, cở bản 


nhất của các hiện tượng/ Khái niệm biểu thị một cách chung nhất các 
hiện tượng, đặc trưng của các sự vật (trang 1315 - Đại từ điển Tiến, 





DĐ. Thích Thiện Minh 157 


kiến. 

Trò: 

- Bạch Thầy, chỗ này chúng con chưa hiểu 
lắm, xin Thầy giải rõ thêm chol 

Thấy: - À! À1 Như vậy các con hãy lắng nghe 
nhé! Thường những giới người nầy họ thường 
nghĩ rằng: Làm những điều tốt, như sống thiện 
bố thí giúp đỡ kẻ khác... cũng không có phước 
phần chi. Chẳng có gì là lợi ích cho chính mình, 
họ không tin nhân quả. Do đó mà, nếu làm 
những điều không tốt cũng chẳng có gì là tội lỗi, 
cũng chẳng có chỉ phải bị đau khổ! Bởi họ chưa 
có hiểu thực tế vận hành của nhân quả tự nhiên 
trong cuộc sống này! Họ cho rằng, tất cả chỉ là 
định mệnh, là hên xui may rủi mà thôi. 

- Trong đời chẳng có gì là quan trọng trong 
việc ân nghĩa cả, không có gì phải gọi là thiện hay 
ác nữa... 

- Họ cũng không có gì phải quan tâm về 
việc gieo nhân tích đức, tạo trữ Phước thiện làm 
tư lương cho mình t rO ø kiếp sau, cũng như Ì 







158 Châu Ngọc Trơng Ta 


Phúc đức cho con cháu mai hậu. 

- Để cụ thể dễ hiểu hơn, thầy hỏi các con 
nghĩ như thế nào cứ trả lời như thế ấy nhé! 

- Nói rằng gieo lúa thì đến ngày sẽ gặt được 
lúa, thấy đúng hay thấy sai? 


Trò: 
- Dạ thấy đúng, bạch Thây. 
Thấy: 


- Nói rằng gieo nhân làm việc tốt, sẽ có kết 
quả tốt là thấy đúng hay thấy sai? Là Tà-kiến hay 
Chánh-kiến? 


Trò: 
- Dạ thấy đúng, là Chánh-kiến bạch Thầy. 
Thấy: 


- Nếu làm các việc tốt giúp đỡ người, mong 
cầu cho người được lợi ích an vui, thì trong tương 
lai hoặc kiếp sau sẽ được quả lành hay phải gặp 
những quả xấu? 

Trò: 
- Được quả là 






DĐ. Thích Thiện Minh 159 


Thấy: 

- Người đã làm và đã hoàn thành những 
việc tốt nhất và trở thành Vị Phật giảng dạy cho 
chúng ta những Pháp quý, để cho chúng ta được 
nhiều lợi ích và an vui lâu dài. Người ta nói rằng, 
đó là một bậc đặc biệt cao thượng hiếm hoi xuất 
hiện trên thế gian nây, là điều đáng để tin hay là 
điều không đáng để tin? 


Trò: 
- Đáng để tin bạch Thây! 
Thấy: 


- Nếu thực hành theo đúng những lời dạy 
của Đức Phật, thì không thể thành người có tâm 
xấu, mà có thể trở thành người tốt, hiền thiện, 
thành Thánh Nhân, điều đó có thể trở thành hay 
không thể trở thành? 

Trò: 

- Sẽ trở thành, bạch Thầy. 

Thây: 

- Tuy không thể biết là đã thành một v 
h Nhân haych ành một vị Thánh Nhâ 











160 Châu Ngọc Trơng Ta 


nhưng họ có cuộc sống hiển thiện, tốt lành, thì 
đáng cung kính, đáng cúng dường hay không 
đáng cúng kính, không đáng cúng dường? 

Trò: 

- Đáng cung kính, đáng cúng dường, bạch 
Thây. 

Thấy: 

- Nếu bố thí cúng dường, thì kiếp sau sẽ 

được quả tốt hay là không được? 

Trò: 


- Chắc rằng sẽ được, bạch Thây. 


xxx 
Thấy: 
- Người có quan niệm tin về “kiếp fơng lai”, 
sợ kiếp sau sẽ khổ cực, nghèo hèn, bệnh hoạn ốm 


đau... nên trong hiện tại sẽ làm những việc tốt 


hay làm những việc xấu? 





DĐ. Thích Thiện Minh 161 


Thây: 

-Sợ “kiếp sống tương lai” sẽ nghèo hèn, khổ 
cực mà họ cố gắng sống tốt, làm việc tốt, tạo 
nhiều nhân lành Phước thiện, do đó mà trong 
hiện tại, những người như vậy, có thể trở thành 
người tốt được không? 


Trò: 

- Sẽ trở thành người tốt, bạch Thầy. 

Thấy: 

-Nếu một người tin rằng có kiếp sau, thì 
ngay trong kiếp nầy họ là người tốt hay người 
xấu? 

Trò: 

- Là một người tốt bạch Thây. 

Thấy: 

- Nếu vậy, thì những người tốt sau khi chết 
sẽ không được thọ sanh vào một kiếp sống an vui 
nào, hay chẳng hưởn 






ỹ được phước lành nào hay 





lọ sanh vào cõi Trời hoặc là cõ 





sao? (Chẳng hạn như th 





162 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trò: 

- Sẽ được bạch Thây. 

Thấy: 

- Những người có đức tin về “kiếp sống mai 
sau”, kiếp này nếu trở thành người tốt và do đó 
sau khi chết cũng thọ sanh vào nhàn cảnh, an lạc 
trong kiếp sau. 

- Như vậy trong kiếp nầy lẫn kiếp sau, cả hai 
kiếp họ đều có được sự an vui cao quý hay không 
có được an vui cao quý? 

Trò: 


- Được sự an vui cao quý, bạch Thây! 


Thây: 

- Nầy các con! Với một quan niệm Chánh- 
kiến, nghĩa là nếu người có cái nhìn đúng như 
thật (/heo lẽ chánh) — là Pháp có khả năng lớn nhất, 
thù thắng nhất dẫn dắt chúng sanh tái sanh vào 
nhàn cảnh... hưởng hạnh phúc an vui lâu dài của 
hai cõi Trời-Người. Như những lời của Đức Tì 





DĐ. Thích Thiện Minh 163 


45. (J(ữeg bài thuyết ⁄ƒ)táp của (ức 
hạt: 


Phật dạy: Quả lành của người có Chánh 
kiến: 

“Nây chư Tỳ-Kheol 

Nhờ có Chánh kiến mà chúng sanh sau khi 
thân hoại mạng chung, được thọ sanh về những 
nơi nhàn cảnh, an vui như các cõi Trời Phạm 
Thiên, sáu cõi trời Dục giới hoặc cõi Người với 
nhiều an lạc v.v... 

Ta chưa từng thấy một Pháp nào giống như 
vậy, Pháp mà có khả năng đưa Chúng sanh đến 
một kiếp sống tốt hơn sau khi thân hoại mạng 
chung” 

Lời dạy trên của Phật chủ yếu là: “Trong tất 
cả các Pháp, dẫn đến thành tựu kiếp sống an vui 
hạnh phúc, tốt lành trong thế gian này, thì Chánh- 
kiến là Pháp có khả năng thành tựu cao nhất””” 


(16) ekadhamma (bïja) vagga 1 





164 Châu Ngọc Trơng Ta 


46. -Càưmm theo )Jfti Ötáp oà làm theo 
(iudárft )táp: 


Thây: 

- Những người có đức tin về phạm trù nhân 
quả, tin rằng có quả lành, quả Phước- Thiện trong 
“kiếp sống tương lai” có thể nói rằng, họ sẽ trở 
thành người tốt, với sự suy nghĩ như vậy! Tuy 
nhiên, họ chưa phải là người tốt đâu? Tại vì sao? 
Bởi vì chỉ khi bằng các phương pháp đúng và làm 
việc đúng thì mới có thể thành người tốt được! 

- Nếu họ chưa phải là người tốt, thì sau khi 
chết cũng không thể sanh vào các cảnh giới an 
lành được! Chỉ có khi trở thành người tốt bằng 
các phương pháp đúng đắn, thì sau khi hết thọ 
mạng mới thực sự sanh vào cõi Trời hay cõi 
Người thọ hưởng được sự an vui. 


xxxxxxxxxx 


Ì 








ĐDĐ. Thích Thiện Minh 165 


47. Quá tàmft œđ piệc tà tíeo 
(hnÉ: )tág2Š 


Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà- 
la-môn đến thưa với Ngài rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Tại vì sao mà một 
số Chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, 
được thọ sanh vào nhàn cảnh, cõi Trời- Người 
hưởng được nhiều an lạc... còn số khác thì lại 
phải bị đọa sanh vào bốn đường khổ cảnh?” 

- Đấng Thiên Nhân Sư Từ-Bi trả lời rằng: 
“Nây ông Bà-la-môn! Một số chúng sanh do nói 
và làm những điễu thiện lành, lợi ích chơn chánh, 
công minh và bình đẳng... nên sau khi chết được 
sanh vào các Thiện thú" cõi Trời, cõi Người thọ 
hưởng được nhiều an lạc..." 

Thấy: 

- Trong những lời dạy của Đức Phật có hai 


68 
thasuita 





2-135 Anguftara, dukanipäta, (2) Adhikaranavagga, chaf- 





166 Châu Ngọc Trơng Ta 


điều sau đây: 

1. Nói và làm các điều lợi ích, thiện lành, 
bình đẳng (chơn chánh) 

2. Nói và làm các điều bất thiện lành, bất 
bình đẳng (không chơn chánh) 

- Trong cả hai điều nầy, các con có thể cho 
Thầy biết như thế nào là Chân chánh và như thế 
nào là Không chân chánh không? 

Trò: 

- Dạ chúng con không hiểu, bạch Thây. 

Thấy: 

- Nếu các con không hiểu, các con hãy lắng 
nghe những bài Pháp dưới đây rồi sẽ rõ nhé 


48. Öurớc [ànt ca điều tiện 
Đức Phật: “Nẩy Anandal Thân làm điểu 


thiện, khẩu nói lời thiện, tâm ý suy nghĩ điều thiện, 
cả ba điễu thiện nây li sự là việc đáng làm. Đây 





DĐ. Thích Thiện Minh 167 


Ananda: “Kính bạch Đức Thế-Tôn! Cả ba 
điễu thiện đáng nên làm đó, nếu thật sự thực hiện, 
thì sẽ có được những quả lành gì?” 

Đức Phật: Nây Ananda! Nếu thực sự thực 
hiện cả ba điều thiện đáng nên làm ấy, thì người 
thực hiện sẽ được hưởng bốn phước lành lớn lao 
là: 

1. Chính mình không gây rắc tối cho chính 
mình và không tự ăn năn khiến trách lấy mình. 

2. Được đông đảo bậc Thiện trí thức nhận 
xét, hiếu biết tán dương khen ngợi. 

3. Danh thơm tiếng tốt sẽ được lan xa, truyễn 
rộng. 

4. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh về nhàn cảnh an vui (cõi Trời, cõi Người thọ 
hưởng được nhiễu an lạc) 1. 


xxxxx 


thasufta} Ì 


canipãfa, (2) Adhikaranavagea, chattha 





168 Châu Ngọc Trơng Ta 
49. ()(fur thế rào tà GÖá† thưện t+gfưệp? 


Như thế nào là Thiện nghiệp? 

Thấy: 

Khi trước đã giảng “Nói hoặc làm các việc 
không lợi ích, việc bất công, không bình đẳng...” 
nghĩa là có ba loại Bất thiện nghiệp. 

- Nói hoặc làm các việc công bằng, việc lợi 
ích, việc chơn chánh... nghĩa là có ba loại Thiện 
Nghiệp, các con đã rõ ràng rồi phải không? 

- Và bây giờ Bất thiện nghiệp nghĩa là gì? 
Thiện nghiệp nghĩa là gì? Các con muốn biết 
không? 

Trò: 

- Dạ muốn biết, bạch Thây. 

Thấy: 

- Bất thiện nghiệp gồm có ba loại là: 

1. Thân hành động không tốt (Kãyaducarita) 
2. Khẩu nói lời không tốt (Vaciducarita) 








3. Ý suy nghĩ điểu không lành (Manoducarit 






ĐDĐ. Thích Thiện Minh 169 


Các con có hiểu không? 

Trò: 

- Dạ hiểu, vậy ba loại Thiện nghiệp còn lại là 
sao, bạch Thầy? 

Thấy: 

- Thiện nghiệp cũng gồm có ba loại là: 

1. Thân làm tốt (Kãyasucarita) 

2. Khẩu nói lời tốt (Vacisucarita) 

3. Ý suy nghĩ điểu tốt (Manosucarita) 

Trò: 

- Làm thế nào là Bất thiện nghiệp và làm 
như thế nào là Thiện nghiệp, bạch Thầy? 

Thấy: 

- Kỳ trước các con đã học cách làm điều 
lành rồi phải không? Bây giờ Thầy sẽ hỏi, trong 
tâm nghĩ như thế nào, thì cứ trả lời y như thế ấy 
nhé! Việc làm hại đến người khác, là việc làm tốt 
hay không tốt? 

Trò: Là việc làm không tốt, bạch Thây! 





170 Châu Ngọc Trơng Ta 


Thấy: 

- Như vậy là Thiện nghiệp hay Bất thiện 
nghiệp. 

Trò: 


- Bất thiện nghiệp, bạch Thầy. 
Thấy: 
Tuy không làm hại người khác, mà còn đem 


lòng thương họ nữa là việc tốt hay việc xấu? 


Trò: 
- Là việc tốt, bạch Thây! 
Thấy: 


Cứu người khác khỏi chết đuối, khỏi chết vì 
hỏa hoạn, dắt dẫn người già qua đường... thì lấy 
gì để thực hiện? Lấy thân để thực hiện, lấy khẩu 
để thực hiện hay là lấy ý để thực hiện? 

Trò: 


- Lấy thân để thực hiện, bạch Thầy. 
Thây: 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 171 


Trò: - Dạ Thân thiện nghiệp, bạch Thây. 
Thấy: 

- Nói lời chân thật với Cha Mẹ, Thây Cô, 
nói lời ái ngữ để giải tỏa mối bất hòa cho bạn bè... 
thì lấy gì để thực hiện? Lấy thân để thực hiện, lấy 
khẩu để thực hiện hay là lấy ý để thực hiện? 

Trò: 

- Lấy khẩu (miệng) để thực hiện, bạch Thầy. 
Thấy: 

- Thiện nghiệp như vậy gọi là gì? 


Trò: 
- Khẩu thiện nghiệp, bạch Thầy. 
Thấy: 


- Điều này trước chưa giảng, nhưng Thầy 
hỏi thử các con trả lời có được không nhé! 

- Nếu trong tâm suy nghĩ rằng: “Mong sao 
cho ông ấy, bà ấy được sống lâu, hoặc mong cho 
mọi người làm ăn được phát triển, thịnh vượng..." 
Với những suy nghĩ ThÓ vậy gọi là suy nghĩ tốt 
h 





là suy nghĩ xấu? 


172 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trò: 

-Suy nghĩ tốt, bạch Thây! 

Thấy: 

- Với những suy nghĩ như vậy, là Thân thiện 
nghiệp, Khẩu thiện nghiệp, hay Ý thiện nghiệp? 


Trò: 
- Là Ý thiện nghiệp , bạch Thầy. 
Thấy: 


Thân, Khẩu, Ý làm việc bất thiện (Ducariia), 
không chân chánh, không tốt với mọi người, với 
chúng sanh, gọi là Thiện nghiệp hay Bất thiện 
nghiệp? Ví dụ làm hại, làm khổ người, gây thù 
kết oán, phá hoại sự bình an của người khác... là 
đúng Pháp hay không đúng Pháp? 

Trò: 

- Là không đúng Pháp, Bất chánh, bạch 
Thây. 

Thây: 
- Thân, Khẩ 








điểu tốt lành, lợi ích lâ 









ĐDĐ. Thích Thiện Minh 173 


đài đối với mình, với người, với Chúng sanh (vẻ 
phía thiện nghiệp), thì gọi là đúng Pháp chơn chánh 
hay không đúng Pháp, không chân chánh? Ví dụ 
không có ý làm khổ người hoặc sát hại người, mà 
còn có tâm thương người, giúp đỡ người v.v... ? 

Trò: 

- Là đúng Pháp, là chân chánh, bạch Thây. 

Thấy: 

- Các con hãy ghi nhớ tập hợp tất cả những 
việc không chơn chánh, không được tốt đẹp, 
không đúng Pháp, bất bình đẳng... gọi là bất thiện 
nghiệp. 

- Tập hợp tất cả những việc làm chơn chánh 
tốt đẹp, đúng Pháp, bình đẳng gọi là Thiện nghiệp, 
các con ghi nhớ nhé! 


Trò: 
- Dạ thưa vâng, bạch Thây. 
Thấy: 


- Người mà làm những việc tốt, việc lợi ích, 


sau khi đã làm việc xong, chính họ nghĩ rằng họ 


174 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trò: 

- Chắc rằng, chính họ sẽ biết và nghĩ rằng 
họ đã làm được điều tốt bạch Thây. 

Thấy: 

Chính tự mình suy nghĩ, tự biết rằng mình 
đã làm được việc tốt và là người tốt, nghĩa là 
chính mình có được sự thỏa thích an vui trong 
lòng mình vậy. 

- Như vậy những người lớn, bậc Thiện trí 
có kiến thức nhận xét sẽ khiển trách hay là sẽ tán 
dương khen ngợi? 

Trò: 

- Sẽ tán dương khen ngợi, bạch Thây. 

Thấy: 

- Được tán dương khen ngợi, thì danh thơm 


tiếng tốt của họ được đồn xa hay là tiếng xấu lan 


rộng? 

Trò: 

- Danh thơm tiếng tốt sẽ được lan rộng đồn 
xa, bạch Thầy. 








ĐDĐ. Thích Thiện Minh 175 


Thấy: 

- Đúng vậy đó các con. Như trong thế giới 
nầy gọi là những người tốt, thì sẽ được tiếng thơm 
lan rộng, tiếng lành đồn xa, được mọi người quý 
mến... đến khi chết được sanh về cõi Trời, cõi 
Người nhiều an vui và hạnh phúc... 

- Được rồi nhé! Các con hiểu được như vậy 
cũng tạm đủ rồi, bây giờ Ihây sẽ đọc lời thuyết 
giảng của Đức Phật cho các con nghel 


50. 2%d¿ tá lutyêr trámt xa nÏtững 
đi. bất t, tệ 
(điễu tội lỗi) 


Vì lòng bi mẫn đến với chúng sanh Đức 
Phật thường ân cần nhắc nhở đến hàng môn đồ 
học trò. Đôi khi như người Cha hiền tận tụy van 
lơn đàn con thơ: 

“Nây chư Tỳ-Kheol 
Hãy tránh xa các Bất thiện pháp, nhữn 
bất thiện là có thể tránh được! Nếu như 









176 Châu Ngọc Trơng Ta 


Pháp bất thiện là không thể tránh được, thì Như 
Lai cũng không khuyên để làm øì! 

Bởi có thể tránh xa được, nên Như Lai tới có 
lời khuyên như vậy. 

Nếu vì do sự tránh xa các Pháp bất thiện mà 
dẫn đến công việc làm ăn, buôn bán ở đời thua lỗ, 
suy đối thì Như Lai cũng không khuyên tránh xa 
những Pháp bất thiện để làm øì! 

Bởi do tránh xa các điễu tội lỗi, các “Pháp 
bất thiện” mà nhờ đó công việc làm ăn được phát 
triển, hưng thịnh, nhiễu lợi ích và an vui lâu dài 
nên Như Lai đã có lời khuyên như vậy.””” 


51. ZÖdi (ƒ2Öuáp kluuyert để tăng trưởng 
// tệ /, z 


(Tăng trưởng các việc tối, các phước lành) 


Đức Phật dạy: 
“Nấy chư Tỳ-Kheol 


mipãta, (2)Adhikaranavagga, niaw 







ĐDĐ. Thích Thiện Minh 177 


Hãy làm cho tăng trưởng các Thiện pháp (các 
việc thiện) 

- Vì sự siêng năng, cố gắng, tỉnh cẩn mà có thể 
làm cho tăng trưởng các việc tốt, các Thiện Pháp 
(tăng trưởng các phước lành). 

- Vì nếu các việc tốt, các Phước lành là Pháp 
không thể nào phát triển được, thì Như Lai cũng 
không khuyên để làm øì! 

- Vì có thể phát triển được, nên Như Lai mới 
khuyên như vậy. 

- Nếu vì việc cố gắng phát triển Thiện Pháp, 
mà công việc làm ăn buôn bán ở đời thua lỗ, thiệt 
thòi để rối dẫn đến phiến não, khổ đau thì Như Lai 
cũng không khuyên để làm gì. 

Do các việc tốt, các Phước lành tăng trưởng 
mà sẽ được vô số lợi ích, hạnh phúc an vui ngay 
trong hiện tại lẫn lâu dài trong tương lai, nên Như 
Lai hằng động viên khuyên bảo vậy”. 





lukanipata, (2) Adhikaranavagga, 


178 Châu Ngọc Trơng Ta 
52. ©ftrện oà bát-tưện 


Thấy: 

- Việc có Phước (việc lành) từ PãÌi gọi là Kusa- 
la. Việc vô Phước (riệc tội) từ PãÏi gọi là Akusla 

-Akusala (việc tội) là việc làm đang xảy ra 
trong hiện tại, do bởi tham tâm, do sự bất mãn 
không vừa lòng (đo sân tâm), hoặc do không biết 
(s¡ tâm) mà gây ra nhiều việc sai lầm có khi ngoài 
ý muốn v.v... 

Kusala (việc phước) là việc đang làm ngay 
trong hiện tại, với suy nghĩ tốt, tấm lòng tốt, với 
tình thương, sự hiểu biết, sự cảm thông, lòng bao 
dung, bố thí sẻ chia, cúng dường, với tâm trong 
sạch, tâm hoan hỷ... Khi mà quả lành của việc 
Phước trổ sanh, sẽ hưởng được sự giàu sang, an 


vui hạnh phúc và sự vừa lòng... 

Trò: 

- Có thể tránh xa được Akusala (việc lầm lỗi) 
không, bạch lhẩy? _ 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 179 


- Không tự mình làm khổ mình, không làm 
cho người khác sợ hãi khổ đau, hay phiền não, 
không dùng đao trượng dọa nạt cướp giật của cải 
kẻ khác... là đã tránh được các Pháp bất thiện, các 
việc tội lỗi rồi. 

- Các con ạ! Trong đời nây không có một 
ai là không từng vấp phải lỗi lầm. Vì chưa phải 
là Thánh Nhân nên chưa hiểu, cũng như không 
gìn giữ được Thân-Khẩu mình, nên đã lỡ phạm 
những lỗi lầm. Từ nay về sau sẽ cố gắng tránh xa, 
để không làm những việc sai quấy này nữa. Như 
thế là chính ta đã tránh xa Akusala - những việc 
tội lỗi vậy. 

- Cũng ví như hòn than nóng kia, đã được 
đám tro nguội tàn phủ lấp làm dịu đi như thế 
nào, thì người tránh xa được tội lỗi sau khi đã lỡ 
lầm vấp phải, cũng dường như thế ấy. 

- Đức Phật của chúng ta hằng tán dương 
khen ngợi những hạng nầy các con ạ! 

- Trong Kinh-Pháp-Cú, Đức Phật tán thán 
rằng: Š 





B 





180 Châu Ngọc Trơng Ta 


Trí nhân dùng các việc lành 

Xóa mờ lâm lỗi, Phước dành mai sau 

Như Trăng rằm thoát khỏi mây 

Lung linh sáng tỏa đó đây tỏ tường 

Trò: 

- Để cho việc Phước-Thiện (Kusala) được 
tăng trưởng, thì phải cố gắng như thế nào mới 
được, bạch sàng Thầy? 

Thấy: 

Chúng ta đem tình thương trang trải đến 
tha nhân, đến chúng sanh với lòng bao dung 
rộng mở, sẵn sẻ chia, đùm bọc với những người 
cơ hàn, người già nua không nơi nương tựa tùy 
theo khả năng... 

Chúng ta luôn trân trọng, quý hóa những an 
vui hạnh phúc của người khác, cũng như chính 
hạnh phúc của mình. 

- Các con phấn đấu được như vậy, cũng 
chính là đang cố gắng tạo cho Phước-Thiện của 


chính mình ngày càng được tăng trưởng, thăng 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 181 


- Như việc cúng dường hương hoa hằng 
ngày lên Đức Phật, cũng chính là các con đang 
cố gắng để tạo cho Phước- Thiện của mình, ngày 
càng được tăng trưởng một cách tích cực đó các 
con à! 

Các con đã hiểu được chừng đó rồi, thì hãy 
chú tâm lắng nghe Thầy đọc tiếp một bài Pháp 
của Đức Phật nhé! 

Trò: 

- Dạ vâng, bạch Thầy! 


53. 2i wuft “Œ( cÍựt clhért tuổi” 


Lấy Thiện pháp để giải trừ Bất thiện pháp 
trong bài kinh: “Ví dụ chén muối” Đức Phật dạy 
như sau: 

- Nây chư 1ỳ-Kheol 

Ví như lấy một chén muối bỏ vào một cốc 
nước nhỏ, các Thầy nghĩ như thế nào? Vì muối 
mặn không thể uống nước được, có thể như vậ 





182 Châu Ngọc Trơng Ta 


- Có thể vậy, bạch Đức Thế-lôn! Vì cốc 
nước nhỏ đựng ít nước nên mặn không thể uống 
được, kính bạch Đức Thế-Tôn! 

- Nây chư 1ỳ-Kheol 

Với chén muối đó bỏ vào dòng sông Hằng, 
các Thầy sẽ nghĩ như thế nào? Vì chén muối đó 
mặn nên nước sông Hằng không thể uống được, 
có thể như vậy hay không? 

- Không thể được! Nước trong dòng sông 
Hằng thì nhiều, nên một chén muối bỏ vào mà 
làm cho nước sông Hằng mặn, không uống được 
là điều không thể có, bạch Đức Thế-Tôn! - chư 
Tỳ-Kheo đáp. 

- Cũng vậy, nây chư Tỳ-Kheol 

Có hai hạng người trong thế gian nầy! 

a/ Một số người làm một ít việc Bất-thiện 
(việc lỗi lãm), khi việc Bất thiện đó trổ quả, họ phải 
chịu khổ ưu, sầu não trong kiếp nầy và sẽ tiếp tục 
sanh vào các khổ cảnh khác trong kiếp sau, để 






tiếp tục chịu khổ ưu. Tại vì sao? 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 183 


việc bất thiện rồi, mà vẫn không tinh cần, chịu 
khó tạo các việc Phước-Thiện, không cố gắng 
làm cho tăng trưởng các Thiện pháp, vun bồi các 
công đức như bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, 
cúng dường đến Sa môn, Bà la môn, giữ giới, học 
các Pháp Thiểền-Định, Thiển- Tuệ... 

b/ Trong thế gian nầy, một số người cũng 
trót làm những việc Bất thiện tương tự như trên, 
khi việc Bất thiện đó trổ quả, thì họ sẽ không 
chịu nhiều khổ ưu trong kiếp nầy (nếu có thì cũng 
nhẹ hơn) và có thể không bị đọa sanh vào các khổ 
cảnh, cũng như không còn chịu đựng quả khổ đó 
trong kiếp sau nữa! Vì sao? 

Những người nây sau khi trót làm các việc 
bất thiện rồi, họ biết ăn năn về lỗi lầm... Do đó, 
cố gắng tỉnh cần chăm làm các việc Phước- Thiện, 
vun bồi công đức như: Bố thí giúp đỡ những 
người nghèo khó, cúng dường đến Sa-môn, Bà- 
la-môn, giữ giới, hành Thiển-Định, Thiển- Tuệ... 
Nhờ đó mà các Phước- Thiện, công đức của họ 
ảng được tăng trưởng”” 






184 Châu Ngọc Trơng Ta 


54. 2Ö (ƒ)ftáp eơ bắn 0È nÍững người 
Ciiện-trí oà người Ctiểu-trẻ: 


Thấy: 

- Phật dạy: “Nẩy chư T}-Kheol 

Như Lai sẽ thuyết giảng về Pháp căn bản của 
người Thiểu-trí và người Thiện-trf” 

Nếu hỏi rằng: “Như thế nào là Pháp cơ bản 
của hạng người Thiếu-trí?” 

- Là hạng người không biết đến sự tri ân Cha 
Mẹ Thấy Cô, là những bậc ân nhân sinh thành, 
dưỡng dục cửu mang lớn lao trong đời. Họ che dấu 
những công ơn nấy, dường như họ không thể hiện 
rõ ràng cho mọi người được biết, họ che đậy công 
ơn nầy (họ không biết cách tri ân). Đây là nguyên nhân 
cơ bản khiến họ trở thành hạng người Thiểu-trí. 

Nếu hỏi rằng: “Như thế nào là Pháp cơ bản 
của hạng người Thiện-trí?” 

- Là hạng người hiếu biết đến công ơn cù lao 









bất thiện ví như chén rhuối 
con sông Hằng. 





DĐ. Thích Thiện Minh 185 


sinh thành dưỡng dục, dạy dỗ của Cha Mẹ, Thấy 
Cô là những bậc ân nhân lớn lao trong đời. Họ 
thể hiện trình bày rõ ràng, tỉnh bạch những công 
ơn nầy để cho mợi người được biết (nếu như họ có 
khả năng tri ân đáp đền được công ơn ấy). Thường thì 
đây là nguyên nhân cơ bản để khiến họ trở thành 
người Thiện-trí”” 


55. 2m âm — 7q sao ta Íq¿ biết ơt 
(ức 'ƒ)hật? 


Thây: Thầy cũng như các con, người mà 
đáng tri ân lớn lao nhất, đó là Đức Phật đó các 
conl 

Ngài dạy: “Hãy đừng làm những việc Bất- 
thiện, hãy tránh xa những việc làm Bất thiện, nếu 
không thể tránh xa những việc làm Bất thiện ấy, 
thì sẽ dẫn đến phiên não, khổ đau..." 


- Thầy cùng các con tránh xa những điều 





Bất thiện, nên Thầy và các con sẽ không bị lỗi lầ 
mờ. ®% 


75 -149 AnguHara d ipãta, (4) samaciHavagga, pal 





186 Châu Ngọc Trơng Ta 


trong hiện tại, không đọa sanh vào các khổ cảnh 
sau khi chết... 

-Nếu chúng ta không để tâm đến những lời 
giảng dạy này của Đức Phật, mà muốn làm điều 
gì thì làm bất luận là việc tốt hay việc không tốt, 
không cần gì phải cân nhắc suy nghĩ, chắc rằng 
sớm muộn sẽ dẫn đến nhiều lỗi lầm sai trái mà 
khổ ưu về sau... 

- Đức Phật dạy: “Chúng ta hãy làm những 
việc Phước đức, việc thiện lành, chỉ khi có làm 
những việc nây thì sự hạnh phúc, an vui mới thật 
sự lâu dài và bên bỉ. Sau khi chết sẽ được tái sanh 
trở lại làm loài Người, làm Chư-Thiên và được 
nhiễu an vui trong kiếp sống kế tiếp..." 

- Vâng theo những lời dạy vàng ngọc đó, 
Thầy cùng các con sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt 
lành (K„szia) để đem lại lợi ích cho chính mình và 
cho người khác các con nhé! 

- Do đó người đầu tiên mà chúng ta tri ân 
nhiều nhất là Đức Phật. Thứ nhì là sự tri ân đến 
Chư Tăng, là những b 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 187 


nguyện sống đời phạm hạnh tinh tấn tu học, 
hành đạo, kế thừa gìn giữ Giáo Pháp của Ngài để 
lưu truyền mãi cho thế gian. 

- Các con được Cha Mẹ sinh ra nuôi dưỡng 
đến lớn, dạy dỗ cho thành người khôn ngoan, các 
con còn tri ân đến sự tận tâm truyền dạy của Thầy 
Cô để trở thành người hiểu biết. Nên các con cần 
phải biết tri ân đến những công ơn lớn lao đó. 

- Nếu có khả năng mà “đến ơn, đáp nghĩa” 
lại được, để thể hiện sự biết ơn với Cha Mẹ, Thầy 
Cô, được vậy các con là người Thiện-trí, là những 
người khôn ngoan ở trong đời. 


Trò: 
- Đền ơn là như thế nào, bạch Thầy? 
Thấy: 


- Một số trường hợp trong đời người ta đưa 
cho đồ vật, hoặc bằng tiền bạc thường gọi là “cho 
món nợ!”. Nếu có vật gì hoặc có tiền đưa cho lại, 










gọi là “frả lại món nợ”. 
®% 





- Cũng như vậy, Đức Phật, Chư Tăng, C 





188 Châu Ngọc Trơng Ta 


Mẹ, Thầy Cô đã giảng dạy các con thành nên 
người hiểu biết. Cha Mẹ sinh ra nuôi dưỡng cho 
ăn, mặc, tắm rửa, lau chùi... đó là công ơn. Để 
cho xứng đáng với công ơn ấy, nếu mình có vật gì 
thì hiến dâng lại, đồng thời vâng theo những lời 
dạy bảo như thế ấy gọi là sự “đền ơn” vậy. 


56. ØÖà¿ ⁄ƒ2uáp ông ơi ke đc: 


Đức Phật dạy: “Nầy chư Tỳ-Kheol 

Như Lai không nói rằng sự đền đáp công 
ơn Cha Mẹ cho xứng đáng, là một Pháp dễ dàng 
thực hiện. 

- Nây chư 1ỳ-Kheol 

Nếu có một người con một bên vai cõng Cha, 
một bên vai cõng Mẹ với tuổi thọ suốt một trăm 
năm, phục vụ hết các công việc, cung cấp cơm 
ăn nước uống, thuốc men khi đau ốm, đấm bóp, 
xoa nắn cho Cha Mẹ khi mỏi mệt, thoa dồi phấn 
xức nước hoa trang Su cho Cha Mẹ, dâng nướ 








DĐ. Thích Thiện Minh 189 


cần chăm sóc phụng dưỡng chu đáo cho Cha Mẹ 
trong mọi lúc, với mọi điều cần thiết... ngay cả 
các việc thường tình, ví dụ thậm chí như Cha Mẹ 
tiểu tiện, đại tiện khi còn đang cõng ở trên vai... 

Hay nói một cách khác là nếu có một người 
con chí hiếu, ngày đêm ra sức cố gắng tìm mọi 
cách để cho Cha Mẹ mình được trở thành Đức 
Vua và Hoàng Hậu làm chủ cai trị cả quả đất nây, 
nếu được như vậy thường người ta có thể nghĩ 
rằng, đã đáp đền xứng đáng được công ơn cho 
Cha Mẹ. 

Tuy nhiên, nầy chư Tỳ-Kheol 

Với phương cách này cũng chưa thể nói 
rằng đã đáp đền được công ơn cho Cha Mẹ đâu. 

Nếu có câu hỏi rằng, vì nguyên nhân đâu 
mà chưa thể đáp trả được công ơn của Cha Mẹ 
với sự báo đền lớn lao dường như thế ấy? 

Nây chư T1ỳ-Kheol 

Cha Mẹ sinh con ra, nuôi dưỡng chăm sóc 


tắm rửa lau chùi, dạy đỗ và giới thiệu cho con vào 


190 Châu Ngọc Trơng Ta 


Nếu khi mới sinh ra rồi vứt bỏ đi, không 
nuôi dưỡng thì con cái không thể thấy được thế 
giới nầy. Do đó, một người con được trưởng 
thành, thấy được thế giới nây là nhờ ở công ơn 
của Cha Mẹ. 

Để đáp đền xứng đáng trọn vẹn với công ơn 
của Cha Mẹ, Như Lai không nói rằng đó là điều 
dễ dàng. Mặc dù vậy, nhưng vẫn còn có phương 
cách để đáp đền xứng đáng trọn vẹn được công 
đức cho Cha Mẹ. Thế thì với phương pháp gì 
thực hiện, mà có thể đền đáp được công ơn trời 
biển ấy. 

Nây chư 1ỳ-Kheol 

1. Nếu Cha Mẹ là người chưa có đức tin 
chân chánh vào Chánh Pháp, thì bằng cách này 
hay cách khác để Cha Mẹ có được đức tin vào 
Chánh Pháp. 

- Ví dụ như ngày xưa Cha Mẹ chưa hiểu, 
chưa tin thì nay để cho Cha Mẹ có đức tin vào 
Đức Phật, Đức Pháp, cùng chư Thánh Tăng 






=à 


- Vì cuộc sống trong kiếp sau, nên nếu làn 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 191 


các việc Bất thiện, trong kiếp sống này sẽ khổ sở, 
nghèo hèn trong kiếp sau. Chỉ có làm các việc 
thiện lành, phúc đức thì mới được giàu sang và 
an vui ở kiếp sau. 

2. Nếu Cha Mẹ là người có tâm hà tiện, 
chưa biết bố thí, thì tìm cách hướng cho Cha Mẹ 
hiểu biết được quả lành lớn lao của việc bố thí, 
trở thành người rộng lượng chia sẻ đến bà con 
những người nghèo khổ... biết cúng dường để 
tạo nguồn Phước- Thiện cho hiện tại và cho mai 
sau. 

3. Nếu Cha Mẹ là người chưa hiểu được giá 
trị lớn lao thù thắng về một số điều lành của Phật 
dạy, như giữ gìn Ngũ giới, Bát-quan-trai giới... thì 
tạo điều kiện hoặc hướng cho Cha Mẹ để thành 
người biết cách thọ trì Ngũ giới... 

4. Nếu Cha Mẹ là người chưa có trí tuệ thì 
tìm cách trình bày hướng cho Cha Mẹ có trí tuệ, 
có Chánh-kiến. Những người con làm được như 
vậy, thì việc đền đáp công ơn đến Cha Mẹ được 


trọn vẹn đầy đủ vậy. 





192 Châu Ngọc Trơng Ta 


Thấy: 

- Công ơn của Cha Mẹ quá sức lớn lao khó 
lòng mà đền đáp được, các con đều biết hết rồi 
phải không? Tuy không đáp đền được trọn vẹn, 
nhưng cũng tùy theo khả năng của mình, có khả 
năng như thế nào, thì nhớ đền ơn như thế ấy các 
con nhé! 

- Xưa có anh chàng hề nghe người ta nói 
rằng: “Công ơn Cha Mẹ là không bao giờ đáp đền 
hết được!” Nghe lời nầy anh ta nghĩ: “Nhữ vậy là 
không thể nào làm được, nên ta không cần đến đáp 
đền øì cả”. 


Trò: 

(... Các cháu nhỏ nhìn nhau... tÏ cười... ) 

-Bạch Thầy, chúng con hiểu ạl 

Thấy: 

- Công ơn đáp đền đến Cha Mẹ đã xong. 
Bây giờ Thầy tiếp tục đọc một đoạn Pháp của 
Đức Phật giảng nhé! - 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 193 


Các bậc Cha Mẹ hãy nhận lãnh lấy sự chăm 
sóc phụng dưỡng cúng dường của con cái đến với 
Cha Mẹ”. 

1. Những bậc Cha Mẹ nây, ví như hạng Trời- 
Phạm- Thiên trong hàng các vị Trời ở Cõi Phạm- 
Thiên. 

2. Những bậc Cha Mẹ nây, chính là những 
vị Thầy đầu tiên trong số những vị Thầy trong 
một đời người (Tiên sư). 

3. Những bậc Cha Mẹ nây, chính là những 
người thường xuyên đáng được nhận lãnh sự 
cúng dường, từ những người con cái có lòng hiếu 
thảo trong gia đình.”°” 

Thấy: 

Các con có hiểu về Trời Phạm- Thiên không? 

Trò: 

- Dạ không hiểu, bạch Thây. 

Thấy: 

- Trong Kinh kể rằng: “Ở trên cao vượt qua 
sáu tầng Trời-Dục-Giới, còn có các tầng Trời cao 








194 Châu Ngọc Trơng Ta 


hơn nữa, gọi là tầng Trời-Phạm- Thiên hay Cõi- 
Trời-PhạmThiên. 

- Hạng Trời-Phạm-Thiên nầy thường trú 
trong bốn loại tâm thức sau: 

1/ Meffã (Tâm Từ Ái): Tâm mong muốn giúp 
đỡ cho mọi người được sự an vui, lợi ích 

2/ Karuna (Tâm Bi Mãn): Tâm thương hại 
muốn giúp đỡ những người đáng thương, đáng 
giúp đỡ. 

3/ Muditã (Tâm hoan lý): Tầm hoan hỷ khi 
thấy biết sự an vui thành tựu của những người 
khác. 

4/ Upekkhã (Tam xá): Tầm nhìn lại sự an vui, 
sự đau khổ của Chúng sanh và mặc nhiên thấy đó 
là nghiệp riêng biệt của mỗi chúng sanh. 

Các bậc Cha Mẹ thường xuyên dành cho 
con cái bằng bốn loại tâm này, nên Cha Mẹ còn 
có tên gọi là ITrời-Phạm- Thiên. 

*'T[hầy sẽ giảng cho các con nghe về bốn loại 
tâm mà Cha Mẹ hằng thường xuyên dành ch 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 195 


1/ Tâm Từ ái: 

- Khi còn mang thai nhi trong bụng, các 
người Mẹ thường nghĩ rằng: “Cho đến khi nào 
ta mới nhìn thấy được khuôn mặt, tai, mắt và tay 
chân lành lặn con thở của ta” Mong muốn được 
nhìn thấy với tấm lòng yêu thương, đó là Tâm từ 
á1 (tình thương yêu của Mẹ). 


2/ lâm Bi Mẫn: 

Mỗi khi nghe tiếng khóc của con trẻ, lòng 
Mẹ se lại vô cùng thương xót và nghĩ rằng: “Con 
ta ñang nằm ngửa ngủ trên giường, tại vì sao tà 
khóc? Bị muỗi đốt? Vì ruổi cắn hay là đói bụng vì 
khát säa?” Khi nghe tiếng khóc như thế, người Mẹ 
tất bật vội vàng chạy đến, nâng nu dỗ dành cho 
con bú sữa..." 

Sữa: Nghĩa là (do tâm tử ái) từ tình thương 
yêu quá lớn của người Mẹ, mà từ máu đỏ chuyển 
hóa thành máu trắng chảy ra vậy! 


Tình thương yêu của người Mẹ còn lớn lao 





ai sau lớn lên các con sẽ hiể 





biết bao nhiêu, rồi 





196 Châu Ngọc Trơng Ta 


3/ Tâm hỷ (Hoan hỷ) 

Con trai con gái từ khi còn nhỏ, đến khi đi 
chập chững rồi lúc biết đi, biết chạy, những lúc 
biết giỡn đùa... khi đến trường được học hành, 
lúc thi cử đỗ đạt, lúc được lên lớp... 

Lúc lên mười bốn, mười lăm tuổi phát lớn 
nhanh mạnh mập, trắng khỏe, xinh đẹp ra... con 
gái thì trông duyên dáng hơn lên, con trai thì 
trông ra người trưởng thành. 

Vào từng giai đoạn, thời gian như vậy, lòng 
Cha Mẹ vô cùng sung sướng, hoan hỷ rạng rỡ, 
khi nhìn thấy khuôn mặt con cái của mình thay 
đổi qua từng thời kỳ, từng độ tuổi, từng lúc phát 
triển như thế. 


4/ Tâm xả: 

Cha mẹ lúc nào cũng thương con cái, lại 
luôn gần gũi con cái suốt trọn cả cuộc đời, không 
muốn phải sống xa con. Khi trở về già “Cha Mẹ 





trăm tuổi còn thương con tắm mươi.” 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 197 


Cha mẹ lại mong con cái được hạnh phúc lứa 
đôi. Con trai, con gái đến tuổi trưởng thành, rồi 
lập gia thất riêng tư, mỗi người lại có một hoàn 
cảnh riêng biệt ở nơi xa xôi. Ihương nhớ con, 
mỗi mòn trông mong con cái theo tháng ngày. 
Có khi lâu ngày biển biệt không còn nghe thấy 
tin tức của con cái mà cuối cùng phải sống trong 


tâm này vậy. 


1/ Vì sao Đức Phật nói Cha Mẹ là những vị Trời- 
Phạm- Thiên: 

Các vị Trời-Phạm- Thiên với tấm lòng rộng 
mở hằng sống với bốn loại tâm này như thế nào, 
thì các bậc Cha Mẹ đối với con cái cũng hằng ưu 
ái dành cho con cái của mình với tấm lòng như 
thế. Do đó, mà gọi Cha Mẹ là vị Trời-Phạm- Thiên 
thật xứng đáng với danh xứng cao quý ấy. 

Đức Phật dạy rằng: Các ngôi nhà nào mà 
có con cái thường xuyên chăm sóc phụng dưỡng 
đến Cha Mẹ, đó là những ngôi nhà thường xuyên 





có các vị Irời-Phạm- lhiên cư ngụ. 








198 Châu Ngọc Trơng Ta 


I/ Vì sao Đức Phật nói Cha mẹ là những vị Thấy 
đấu tiên (Vị Tiên Sư): 

Bắt đầu ngay từ khi còn bé tí, Cha Mẹ đã dìu 
đắt dạy con biết cách đi, biết cách nói, dạy cho 
con biết cách ăn, cách mặc, cách ngủ... dạy cho 
con biết cách đi tiểu tiện, đi đại tiện... Một số 
bậc Cha Mẹ còn dạy cho con biết cách lễ Phật... 
Ngoài ra còn dạy cho con thành người đứng đắn, 
khôn ngoan, dễ dàng hòa hợp trong cuộc sống 
chung nữa. 

Vì những lẽ đó, mà Cha Mẹ chính là (Vị Tiên 
%) người Thầy đầu tiên trong cuộc đời ta ngay ở 
trong nhà. Do vậy, mà Đức Phật dạy rằng: “Cha 
Mẹ là những người được trông nomm chăm sóc trong 
đình vậy.” 

Lại nữa, các bậc Cha Mẹ là vị Thầy của con 
cái trong nhà chưa đủ đâu! Khi mà có thêm cháu 
ra đời, rồi lại trông nom giữ cháu, dạy dỗ cho các 
cháu được khôn ngoan, do đó cũng vừa là vị Thây 
đầu tiên của các cháu nữa. 


1® 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 199 


IH/ Vì sao Đức Phật nói Cha Mẹ là những người 
xứng đáng nhận sự cúng dường: 

Cha Mẹ với tình thương yêu nuôi nấng, uốn 
nắn con cái nên người. Nếu con cái hiếu thuận 
hết lòng chăm sóc phụng dưỡng các bậc Cha 
Mẹ, thì được mọi người gần xa thương mến, tán 
dương khen ngợi. Ngay cả các vị Chư Thiên cũng 
kính trọng những người con chí Hiếu nữa. 

Những Phước báu do sự phụng dưỡng Cha 
Mẹ này vô cùng trong sáng, sẽ được quả lành 
giàu sang, an vui trong kiếp sau. Vì những lẽ đó, 
mà Cha Mẹ là những người xứng đáng nhận lãnh 
sự cúng dường từ con cái và xứng đáng nhận sự 
phụng dưỡng của các con mình vậy. 

Cha Mẹ là hai bậc xứng đáng nhận sự phụng 
dưỡng cúng dường luôn luôn hiện hữu ở trong 
nhà. Các con ghi nhớ đó nhé. 


Trò: 
- Dạ thưa vâng, bạch Thây! 
Thây: 


Thây hỏi lại các con n 






200 Châu Ngọc Trơng Ta 


Đức Phật, Ngài đặt cho Cha Mẹ ba tên gọi 
là gì? Các con thử kể lại xeml 
Trò: 
- Bạch thây! Cha Mẹ còn có ba tên gọi khác 
là: 
1. VỊ trời Phạm Thiên. 
2. Vị Thấy đầu tiên (Vị Tiên Sư) 
3. Bậc xứng đáng nhận được sự cúng dường. 
“Phạm- Thiên” Người ngự trong nhà 
Cho con hiếu thảo gân xa cúng dường 
Đường đời trăm nẻo ngàn phương, 
“Tiên Sử” ân đức tình thương sâu đày. 
Nhó lời Phật dạy từ đây 
Vun bối Hiếu Hạnh vui thay Phước lành. 


57. Viên qua sựt luổ fltếrt tội tỗi 








ĐDĐ. Thích Thiện Minh 201 


con Trai, con Gái và Thầy trò, họ hàng... đều có 
khoảng cách riêng biệt nhất định. Gia tộc mỗi 
người có một quy tắc luật lệ riêng trong những 
quan hệ hành xử qua lại với nhau trong gia đình, 
huyết thống v.v... 

Ví dụ: Giữa con Trai và người Mẹ, người 
Mẹ còn có chỗ nể nang con Trai của mình (mặc 
đù trước mặt con Trai còn nhỏ, nhưng người Mẹ vẫn “kín 
đáo”). 

- Ngược lại con Trai cũng vậy, trước mặt Mẹ 
cũng không thể sống mà không có trật tự được 
(không thể sống cấu thả và bừa bãi. Ngay cả nói năng cũng 
phải giữ gìn ý tứ... ) 

- Tương tự trong các mối quan hệ Cha con, 
anh, chị em họ hàng Cô, Chú, Bác chí đến Thầy 
với trò... phải có sự tôn trọng qua lại với nhau 
mới được. 

Ví dụ: Trước mặt học trò, người Thầy phải 
với tư cách đặc biệt mới được. Trước mặc học 
trò, Thầy không dễ dãi và hời hợt được. Các học 


202 Châu Ngọc Trơng Ta 


mà ở những nơi khác còn phải sống tốt hơn nữa 
(ngoan hiển hơn nữa)l 

Chính mình sống có kỷ cương với chính 
mình, hoặc tự khép mình vào nội quy, vào một 
nơi nào đó để sống vẫn chưa xong đâu! Tập luyện 
cho mình có một cuộc sống dễ dàng thích nghi 
với mọi điều kiện hoàn cảnh, và trong tâm hằng 
có hai Pháp: Biết “hổ thẹn” và biết “shê sợ những 
tội lỗi” nữa! 

Trong thế giới loài người, nếu con người 
sống mà không có hai Pháp “hổ thẹn” và “ghê sợ 


Ã›:” 


tội lõi” này, thì không khác nào là một thế giới 
hỗn loạn, chẳng có gì khác hơn. 

Bây giờ thời đại tân tiến, thế giới loài người 
gìn giữ hai Pháp này đã giảm đi khá nhiều... Cứ 
theo cách này mà tiến thì thế giới này, e rằng, 
trong tương lai sẽ không bao lâu nữa dân dần bị 
thoái hóa và có lẽ mất tính người (Đây là một điểu 
mà chúng ta cũng có thể nghĩ đến như vậy!) 

Bây giờ, lIhầy đọc bài Pháp mà Đức Phật 


`.. 


Ngài giảng vào thời gian Giáo Pháp sau 250( 





DĐ. Thích Thiện Minh 203 


năm, kể từ khi Ngài nhập diệt. Nghĩa là Ngài đã 
tiên đoán trước đây hơn 2500 năm đối với thế 
giới này! 


xxxxxx% 


58. 20ui (ƒ)luip eluăm sóe gìn giữ 


“Này Chư Tỳ Kheol 

Hổ thẹn”” và “Ghê sợ tội lỗi”° là hai Pháp 
vô cùng trong sáng chăm sóc và gìn giữ bảo vệ 
hết thảy thế giới loài người. 
Nếu hai Pháp này không bảo vệ gìn giữ thế giới 
loài người thì: Từ trong nhà, Cha mẹ cùng các 
con cái cũng không còn rõ ràng thứ lớp nữa! Cô, 
gì, chú, bác, các bậc xuất gia... Mọi quan hệ từ gia 


đình đến xã hội trở nên rối ren và sự thương yêu, 





204 Châu Ngọc Trơng Ta 


lễ nghi, sự quý trọng nhau không còn rõ ràng và 
minh bạch nữal 

Cả thế giới mọi lễ nghi phép tắc sẽ bi hư 
hỏng (nói đến đó thật là khó nghe!) 

Vì sự tập luyện sống thuận Pháp gìn giữ hai 
Pháp quý báu này! Nhờ đó mà mọi lễ nghi phép 
tắc truyền thông văn hóa, (cái gọi là thuẩn phong mỹ 
tục, là văn minh nhân loại) không bị hư hoại, cuộc 
sống thật trong sáng và nhiều lợi ích hơn vậy””? 


59. 4ƒ giữa của sự sáưt lối 


Thấy: 

- “Kính bạch Đại Đức! 

Chúng con xin thành kính sám hối tất cả 
những tội lỗi... trong ba nghiệp: Nghiệp Thân, 
nghiệp Khẩu và nghiệp Ý, nếu có nghiệp nào mà 
con đã vô ý hoặc cố ý lö phạm đến, với Phước lành 


79 






163 liivuffa, 
a päli 





, dutiya bhãnãvãra, (42) hiriott 









ĐDĐ. Thích Thiện Minh 205 


của sự cưng kính lễ bái sắm hối này, nguyện cho 
các tỗi lỗi ấy được tiêu tan”. Đây có phải là câu 
các con đã đọc như vậy mỗi khi sám hối lỗi lầm 
không ? 

Trò: 

- Thưa vâng, có đọc Thầy a! 

Thấy: 

+ Thân tạo nghiệp. 

+ Khẩu tạo nghiệp. 

+ Ý tạo nghiệp. 

+ Những việc như cứu người mắc nạn, 
dùng đao trượng tước đoạt tài sản kẻ khác... gọi 
là dùng Thân để tạo nghiệp gọi là Thân nghiệp. 

+ Nói lời chân thật lợi ích, nói những lời bất 
thiện... là dùng khẩu để tạo nghiệp gọi là khẩu 
nghiệp. 

+ Trong tâm suy nghĩ những việc như: 
Muốn cho người khác được tuổi thọ dài, làm ăn 
phát đạt, sự nghiệp hưng thịnh, nhiều an vui.. 
hoặc suy tính, Tang muốn TH = Bất thiệ 





206 Châu Ngọc Trơng Ta 


dùng tâm Ý để tạo nghiệp gọi là Ý øghiệp. 

- Lỡ lầm phạm đến một trong ba nghiệp... 
Nghĩa là nếu lỡ những lời nói xúc phạm làm 
phiền hà đến Đức Phật, Chư Tăng, Cha Mẹ, Thầy 
Cô... gọi là khẩu tạo nghiệp, hay còn gọi là Khẩu 
nghiệp. 

Vậy khi chư Thầy giảng Pháp ở trên không 
chịu ngồi yên lặng để nghe mà xoay qua xoay lại 
để nói chuyện, hoặc nói những đều không đáng 
nói cũng là Khẩu tạo nghiệp vậy! 

- Trong tâm suy nghĩ tính toán nhiều chuyện 
để tự mình phiền não khổ sở, hoặc toan tính để 
làm những việc bất thiện, hoặc tính đến chuyện 
quyên sinh tự tử... đó là tự tạo lỗi về Ý, còn gọi là 
Ý nghiệp vậy. 

- Không có sự tôn trọng cung kính đối với 
những nơi thờ Kim-thân Phật, thờ Xá-lợi Phật, 
Chùa, Iháp, không tế nhị khiêm nhường đối với 
những bậc xuất gia sống đời phạm hạnh chơn 


chánh tu đạo, đó là sự tự tạo tội lỗi về Thân, còn 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 207 


Trò: 
- Dạ chúng con hiểu, bạch Thầy. 
Thấy: 


- Bất kể đối với Phật, Pháp, Tăng hoặc đối 
với Thầy, Cô, Cha, Mẹ, Chú Bác đối với các bậc 
Thiện trí chẳng hạn - Một trong ba nghiệp mà lỡ 
phạm đến người nào thì thẳng thắng đến trước 
người đó và thưa: 

“Con đã lỡ nói hoặc lỡ làm những việc sai 
quấy... hãy nhẫn nại bỏ qua, tha thứ cho con... ” 
hoặc nếu đã lỡ nói “ống lời” với Mẹ, phải đến 
bên Mẹ: “Mẹ ơi! Cơn lỡ lâm... Xin Mẹ bỏ lỗi cho 
con nghe Mẹ!” Một vài lời ăn năn, thỏ thẻ, sám 
hối bên tai Mẹ. Những người Mẹ hiền bao giờ 
cũng sẵn lòng bao dung, thương yêu và vị tha cho 
các conl 

- Nếu đã lỡ phạm lỗi đến những người mà 
nay đã chết rồi, thì có thể hướng về Tháp thờ Xá- 
lợi Phật, nơi thờ Kim-thân Phật hoặc niệm tưởng 
đến Ân đức Phật, Pháp, Tăng mà sám hối. Do đó 
mà trong phần lễ Phật có đoạn: 





208 Châu Ngọc Trơng Ta 


“Con đem hết lòng cung kính đảnh lễ đến ba 
ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, do sự cung kính 
đảnh lễ này, nguyện cho tất cả những tội lỗi mà 
con đã phạm đến và được tiêu tan.” 

Trò: 

- Việc sám hối như thế này, thì những tội lỗi 
ấy có thật sự được tiêu tan hết không bạch Thây? 

Thấy: 

- Những lỗi nhỏ nhặt thì khi sám hối, đảnh 
lễ sẽ được tiêu tan. 

- Xúc phạm đến ba ngôi Tam Bảo, nơi thờ 
Xá lợi Phật là phạm những lỗi lớn, nên chỉ sám 
hối thôi thì không tiêu tan hết được. Tuy nhiên 
nếu có sự sám hối bởi Tâm ăn năn, thì tội lỗi có 
phần nhẹ đi. 

- Do nguyên nhân đó, mà khi tự mình biết 
lỗi, thì vẫn sám hối và tự nhắc nhở mình sẽ cố 
gắng gữ gìn Thân, Khẩu, Ý để lần sau không tại 
phạm nữal 





- Đức Phật Ngài hằng tán dương khen ngợi 


ĐDĐ. Thích Thiện Minh 209 


tự giác sửa lỗi để được tốt hơn về sau. 

- Nếu tự mình đã phạm lỗi lầm, nhưng 
không biết lỗi vì không hề có ý thức tự mình nhắc 
nhở giữ gìn, để khỏi tái phạm lỗi lầm vào những 
lần sau. Đức Phật gọi là hạng người fhiểu trí vậy. 

- Do vậy các con phải sống sao cho khỏi 
phải phạm lầm lỗi, nếu có lỡ phạm lỗi gì thì hãy 


mau mau đi xin lỗi hoặc sám hối nhé các con! 


Trò: 

- Dạ xin vâng, bạch Thây! 

- Nếu đến xin lỗi sám hối mà người ta không 
chịu, không thỏa mãn, không chấp nhận thì phải 
làm sao? Bạch Thây! 

Thấy: 

- Phật dạy: 
“Người được đến xin lỗi mà vẫn không chấp 
nhận sự sắm hối đó. Chính là hạng người thiểu trí 






A1) 


vậy. 





- Khi có người đến xin lỗi, sám hối mà chấp 
, tha thứ cho s 





1ì năn, sám hối đó. Ch 


210 Châu Ngọc Trơng Ta 


(khi có lỗi) 0à ftựwg ttgườời lahtôwg chấp 


“Này chư Tỳ-Kheol 

Nếu chính mình có lỗi, mà không thể sám hối 
xin lỗi là chưa phải hạng người Thiện trí. 

- Ngược lại với sự phạm lỗi, biết rõ tự mình 
phạm lỗi, bèn đến để xin lỗi, ăn năn sám hối: 
“Điếu đó thật sự là Tôi có lỗi, hãy bỏ lỗi cho tôi!” 
Những người được đến sám hối vẫn không hài lòng 
chấp nhận sự ăn năn đó, cũng là một hạng người 
thiểu trí thứ hai vậy?"” 


61.9(gwði chậu &luiêu mfutồing xâm lỗi 






- Nây chư Tỳ-Kheol 


ãfa, blavagơa, pathamasutia 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 211 


Người biết nhận lỗi lầm và khiêm nhường 
để xin lỗi, sám hối Như Lai gọi là người khôn 
ngoan, Thiện trí. 

- Khi có người khác đến xin lỗi rằng: “Quả 
thật đó là sự lỗi lãm của tôi” và hài lòng chấp 
nhận cho sự sám hối đó. Chính là bậc thiện trí 
thức thứ hai vậy.” 


62. (‡/ ugitữa cửa sự câu tgtuyệtt 


Thấy: 

- Không biết cầu nguyện thì mãi mãi xoay 
vần trong vòng sanh tử, tử sanh luân hồi vô tận 
từ kiếp này đến kiếp khác. Rồi phải chịu già, chịu 
bệnh hoạn, chịu chết, chịu biết bao điều đau khổ, 
phiền não triển miên không bao giờ dứt... 

- Do đó mà vần đề cầu nguyện để tái sinh 
trong kiếp của người phú quí, vĩnh viễn an vui, 
hoặc để tái sinh trong kiếp Chư-Thiên với tuổi 
thọ dài lâu cùng với cõi Trời cũng chưa hẳn hoà 


212 Châu Ngọc Trơng Ta 


Nguyện cho được “mau chóng thành tựu 
Đạo-Quả Niết-bàn” đó là con đường cầu nguyện 
đúng đắn, cao thượng nhất. Từ Pãli là: 

-ldam me punnam asavakkhayavaham 
hofu°' 

Nghĩa là: 

“Với những Phước-Thiện này, nguyện cho 
cơn sớm hữu duyên lành để tận diệt các điễu phiến 
não ngủ ngâm, đắc đạo quả Niết-bàn trong ngày 
vị lai”. 

- Cứ mỗi lần làm được một Phước Thiện gì 
ta cũng không quên có lời cầu nguyện như thết 

Trò: 

- Cầu nguyện như thế này có chắc rằng 
nhanh chóng đắc được Niết bàn không? Bạch 
Thây! 

Thấy: 

- À! Câu hỏi của con thật đáng hỏi lắm! 


81 -Punnam: Phước thiệ 
- Asava: Các Pháp phiến não, các Pháp trâm luân. 


- Khaya: Sự đoạn tận- Hotu: Nguyện cẩu cho con. 













ĐDĐ. Thích Thiện Minh 213 


Đáng thắc mắc lắm! Như thế này nhé: Được 
cũng có mà không được cũng có! 

- Nếu mà cứ cầu nguyện suông thì chẳng 
được gì cả! Chẳng thành tựu gì cả! Sự cầu nguyên 
được thành tựu khi và chỉ khi làm các việc Phước- 
Thiện. 

- Trong phần lễ bái Tam Bảo có phải các con 
còn nhớ có cầu nguyện: “Xin cho con được tránh 
khỏi: Bốn đường ác đạo; ba nạn hủy hoại (các nạn 


gây chết bất đắc kỳ tử); tám loại rủi ro; năm loại kẻ 


thù không? 
Trò: 
- Dạ có, bạch Thầy! 
Thấy: 


- Trong số những người cầu xin như trên, 
nếu như họ cố làm những việc Bất thiện, việc xấu 
thì liệu họ có tránh khỏi được bốn đường ác đạo 
(Atula, súc sanh...) hay không? 

- Lại nữa về quả lành của điều học Adin- 
nãdãnã (không lấy của không cho) sẽ tránh đượ 






trình bày ở tập sau 





214 Châu Ngọc Trơng Ta 


năm loại kẻ thù: (1) nạn lửa cháy; (2) nạn nước 
lớn,(3) nạn Vua xấu chiếm đoạt, (4) nạn bị trộm 
cắp và(5) nạn con cái xấu kế thừa gia sản. 

- Nhưng nếu không tôn trọng tài sản sự 
nghiệp của người khác mà chiếm đoạt, cướp 
giật... thì sự cầu nguyện để tránh được năm loại 
kẻ thù trên, liệu có tránh khỏi được không? 


Trò: 
- Dạ không thể được, bạch Thầy. 
Thấy: 


- Một lần nữa Thầy muốn nhấn mạnh cho 
các con để thấy điều lành Ađinnãđãna (cũng như 4 
điều lành còn lại) nó quan trọng như thế nào. 

- Như vậy cầu nguyện có nghĩa là thể hiện 
ra bằng lời nói, những gì trong tâm ý mong muốn 
để rồi thực hiện nó bằng hành động chân chánh 
tương ứng đó mới có kết quả các con ạ! Cầu 
nguyện suông thì không xong đâu các conl 

- Tránh xa những việc Bất- thiện, làm những 
việc thiện, nhờ phước lành của các việc thiện đó 


ĐD. Thích Thiện Minh 215 


khỏi bốn đường ác đạo... và sẽ nhanh chóng biết 
đến Thánh- Đạo, Thánh- Quả và Niết- bàn là khả 
năng thấy biết rằng con mắt trí tuệ vậy. 

- Như vậy bắt đầu từ lễ bái Tlam- Bảo và 
cầu nguyện cho đến liên quan đến việc sám hối 
để tiêu tan một số lỗi lầm các con đã biết. Bốn 
đường ác đạo, ba nạn hủy hoại các con cũng đã 
biết. 

- Các cách thức để cho thành tựu được các 
ước nguyện, cũng như trí tuệ thấy Thánh-đạo, 
Thánh-quả và sự nhanh chóng chứng đắc đạo 
quả Niết-bàn như thế nào các con cũng đã biết rõ 
rồi. 

- Những vấn đề cần biết còn lại dành cho lớp 
trên rồi trình tự lần lượt các con sẽ biết. Bây giờ 
chúng ta cùng nhau tóm tắt tổng quát lại chương 
trình trong phần nây nhé! 


Chín phần ân đức Phật, Tăng 





Sáu phân Pháp Bảo cần năng giữ gìn. 


216 


Châu Ngọc Trơng Ta 


Kho châu hãm ngọc sinh thành từ đây. 


xxx 


Trí Nhân đọc sách nhiệm rnấu! 

Đọc theo hệ thống từ đấu đến sau 

Những điều khúc mắc bấy lâu... 

Trí nhân thỏa thích thấy sâu đạo mẫu. 
xxx 

Hương hoa đèn nưóc cúng dường 

Dâng lên Từ Phụ tâm hương lòng thành 

Nguyện cho Bá Tánh chúng sinh 


An khương, thịnh vượng đệ huynh một nhà. 





PHỤ EŨ0 








218 Châu Ngọc Trơng Ta 


(1) 2 sự bố thứ giống 2ZÖậc Chánh: 


- Tạo giếng nước hoặc hồ nước để bế thí 
đến dân làng, Sa-môn, nơi cần nguồn nước... 

- Tạo chùa chiền hoặc cốc liêu để bố thí đến 
các bậc xuất gia hoặc tạo các phước xá, nhà nghỉ 
công cộng, trường học bệnh viên, trại dưỡng lão, 
mồ côi... bố thí đến thập phương. 

- Bố thí đến Chư Tăng bằng cách bốc thăm 
(nghĩa là không chọn đối tượng riêng biệt trước). 

- Sự bố thí vật thực đến Chư Tăng đều đặn 
vào mỗi nữa tháng gồm 7 ngày hoặc 8 ngày... 
(mỗi nữa đầu tháng hoặc mỗi nữa cuối tháng tùy theo khả 
năng) 

- Bố thí Y- Cà sa đến Chư Tăng trong mùa 
nhập hạ. 

- Phật dạy năm hạng người bố thí này sau 
khi hết tuổi thọ không sanh vào bốn đường ác 
đạo, thường sanh vào nhàn cảnh an vui cõi Trời- 


Người hưởng được hệ. an lạc. Do vậy mà nói 


ĐDĐ. Thích Thiện Minh 219 


so sánh với một số quả lành của Bậc Thánh Tu 


Đà Hoàn vậy. 


(2) 2# luựng ((gười lluông sợ Z5ố„ 
đường khổ cảufi°? 


Năm hạng người với sự bố thí giống bậc 
Thánh đã kể trên cùng với hai hạng người sau: 


1- Hạng người có đức tin trong sạch 
quy y ân đức Tam Bảo 
2- Hạng người có đức tin trong sạch 


trong năm điều lành (năm giới). 


xxxxxxxxx 








220 Châu Ngọc Trơng Ta 


(3) Xhông bao giờ chết oào độ tuổi còm 
tuân (Làng Dhammnapadla) - 2 ƒ)urớc 


- Thuở xưa Quốc độ Káãsi có một làng nọ, 
toàn dân cư trong làng đều có đức tin trong sạch 
trong cách điều lành của Đức Phật dạy cũng như 
trong mọi sinh hoạt giao tế đối đãi nhau trong 
cuộc sống. Họ luôn tỉnh giác rèn luyện từng lời 
nói, từng hành động, việc làm chân thực và thanh 
tịnh. Do nhân lành này mà dân cư trong làng 
không có bất kỳ một người nào phải chết khi ở 
độ tuổi thanh xuân. Họ chỉ chết vào lúc tuổi già 
sức yếu mà thôi. 

- Làng này có truyền thống gìn giữ năm 
điều lành, và có tên là làng Dharnapala°. Nam 
nữ thanh niên trong làng này cũng được gọi là họ 
hàng Dhammmapla. 





85 - Tài liệu Đạo Phật- Ban Tồn giáo chính phủ Myanmar. 
+ 


*Dhammnapala: Dịch nghĩa là sức mạnh của Pháp 





ÐĐĐ. Thích Thiện Minh 251 


- Người con trai của vị trưởng làng đi học tại 
trường học ở một xứ sở khác, tại đó có một con 
trai vị Giáo sư vừa chết khi tuổi còn trẻ. Chàng 
Trai này hết sức ngạc nhiên thốt lên những lời: 

- “lại sao người này tuổi con trẻ trung như 
thế này mà phải chết!” 

- Vào lúc đó những người có mặt hỏi lại 
như sau: “Bất kỳ là tuổi lớn hay nhỏ, khi mà tử 
thần đến thì phải chết thôi! Còn chỗ các anh ở, Trẻ 
không chết sao???” 

Chết thì đương nhiên là phải chết rồi, nhưng 
từ xưa đến nay làng tôi không có quy luật nam nữ 
phải chết vào tuổi xuân còn trẻ!” Chàng Trai trẻ 
trả lời một cách dõng dạc, quả quyết đây tự tin. 

Nghe lời nói lạ tai như vậy, vị Giáo sư này 
muốn đích thân thăm dò để biết rõ lời nói của 
chàng Trai này có đúng sự thật hay không? Ông 
liền lấy một số xương giả như là chàng Trai 
Dhammaplala đã chết và dò hỏi đường đi đến 
ngay làng đó. 

Khi đến làng 






222 Châu Ngọc Trơng Ta 


trưởng làng và Ông đưa số xương ra rồi giả vờ 
trình bày rằng: “Con của Ông Dhammapala đã 
qua đời, chúng tôi hóa thiêu và đây là hài cốt còn 


„ 32 


lại. 

Người trưởng làng Cha của chàng trai 
Dhammapala và số dân làng có mặt xung quanh 
đó cùng nhau cười rộ lên, và nói rằng: “Chắc đây 
là xương của một người nào khác chứ không thể là 
xương con trai của chúng tôi được.” 

Vị Giáo sư mới nói rằng: “Bất luận độ tuổi 
nào, cũng đếu có thể bị chết, còn họ hàng dân làng 
của các Ông, vì lý do øì mà không thể chết vào lúc 
còn trẻ?” 

Vị trưởng làng với nét mặt đây khả kính 
chậm rãi trình bày như sau: “Làng Dhamưmapa- 
la của chúng tôi, họ hàng Dharmmmapala thường 
xuyên hành Pháp giúp đố, bố thí, cúng dường 
không gián đoạn, không bao giờ làm những điểu 
xấu, điểều gây tổn Phước cũng như thường hành 
mười điễu thiện. Người nhỏ thường nghe những 
lời chỉ c của TẾ và làm các điều phưó 





DĐ. Thích Thiện Minh 223 


Dhammapala của Chúng tôi không bao giờ Chết 
khi tuổi còn trẻ trung.” 

Sau khi chú tâm nghe xong điều giảng giải 
của vị Trưởng làng khả kính, vị Giáo sư cung 
kính đảnh lễ vị trưởng làng và thưa rằng: “Sự 
thật con Trai của Ông chưa có chết! Vì nghe con 
trai Ông nói rằng tuổi trẻ làng Dhammapala này 
không bao giờ chết và muốn biết sự thật nên tôi 
mới mạo mmuội đến đây”. 

Và sau đó ông tìm hiểu liên quan đến các 
điều thiện căn bản cũng như Năm điều lành 
trong lời Phật dạy cùng với các sinh hoạt của dân 


làng xong, vị Giáo Sĩ quay về xứ của mình. 


(4). (ưu điêu fur toại: 


1. Họ hàng quyến thuộc bị hư hoại 


2. Tài sản của cải bị hư hoại 






3. Bị bệnh hoạn, đau ốm là điều hư hoại 


4. Có đức tin sai lẫm hoặc có đức tin đún 





224 Châu Ngọc Trơng Ta 


5. Không giữ gìn được giới đức (sự giữ giới bị 
hư hoại) 


(5). dưa trở ngại trên đường pÍtát triển 
t, T2 /, ,= 


Chúng sanh không thể nào chứng đắc được 
Thánh đạo - Thánh quả và Niết bàn là mục đích 
phát triển Thiện pháp cao nhất, chấm dứt không 
còn một mảy may phiền não nào. 

Có tám sự trở ngại cho con đường phát triển 
Thiện pháp đó là: 

1. Khi có một vị Phật ra đời, thì chúng sanh 
đó đã hoặc đang trong thời kỳ bị đọa làm kiếp súc 
sanh. 

2. Khi có một vị Phật ra đời, thì chúng sanh 
đó đã hoặc đang trong thời kỳ bị đọa sanh trong 


địa ngục. 


3. Khi có một vị Phật ra đời, thì chúng sanh 





DĐ. Thích Thiện Minh 225 


4. Khi Đức Phật ra đời, thì các chúng sanh đó 
đang làm kiếp Chư Thiên với tuổi thọ vô cùng lấu 
đài: Như cõi trời Đại-Phạm- Thiên Sắc giới hoặc 
Đại-Phạm-Thiên ở cõi Vô sắc giới. Các chúng 
sanh này ở cõi trời Sắc giới thì chỉ có thân sắc với 
hào quang sáng rực rỡ, nhưng lại không có tâm. 
Hoặc cõi Vô sắc giới, Chư Đại-Phạm- Thiên ở đây 
thì ngược lại có Tâm mà không có Sắc thân. Do 
đó không thể nào gặp được Đức Phật mà chiêm 
bái và nghe lời giảng dạy về Chánh Pháp mà Ngài 
thuyết. 

5. Mặc dầu được sanh làm loài người vào 
thời kỳ Đức Phật ra đời hay trong thời kỳ Chánh 
Pháp đang hưng thịnh, tuy nhiên lại ở quá xa như 
là những nơi núi non, biển sông cách trở không 
thể dễ dàng đến chiêm bái hay nghe lời giảng dạy 
về Giáo Pháp của Ngài được. 

6. Mặc dầu trong thời kỳ Đức Phật và Giáo 
Pháp của Ngài đang thịnh hành, tuy nhiên lại 
là những người bị rơi vào tà kiến, thấy sai, chấp 





lầm, không thể nào hội đủ cơ duyên để mà lãnh 


226 Châu Ngọc Trơng Ta 


7. Không thể có đủ trí tuệ sáng suốt để lãnh 
hội Giáo Pháp của Đức Phật. 

8. Mặc dù được sinh ra có trí tuệ thông minh, 
có khả năng hiểu được Chánh pháp, nhưng người 
ấy lại sanh vào thời kỳ Giáo Pháp Chân Chánh 
vắng bóng trên thế gian 


(6). (4m: điều leftó 


1. Khó thay một vị Phật ra đời 

2. Khó thay sinh được làm người 

3. Khó thay có được đức tin trong sạch nơi 
Tam Bảo 

4. Khó thay được trở thành một vị xuất gia 
sống đời phạm hạnh (7ÿ kheo). 

5. Khó thay nghe được Thánh Pháp vi diệu. 


(7). /ốu điều bất fuạuit: 









1. Sinh vào các 





c độ có các Vua chúa x 


ĐDĐ. Thích Thiện Minh 227 


Cai tTỊ. 

2. Sinh vào bốn đường ác đạo (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, Atmla) 

3. Khi sanh ra là người có tâm thần không 
bình thường; thân thể tai mắt ngũ quan, tứ chi 
không được đây đủ: Què, cụt, đui, mù... 

4. Người không có sự cố gắng nỗ lực tinh 
cần để thực hành đúng Chánh Pháp. 


(8). Ởãu mạn lui loại: 


Xem mục : Chết bất đắc kỳ tử (Ba nạn hủy 
hoại) 





228 Châu Ngọc Trơng Ta 


MỘT Số GÁCH NGÔW NỔI TIẾNG 
GŨA GŨ ĐẠI LÃ0 HÒA TRƯƠNG 
ÄSHIN JANXXĂBHIYAMSA 


1. “20a làưt cÍto tgười leltáe fetuft trọutg ” 

Trong thế gian này người có sự bố thí, giúp 
đỡ người khác được người thân mật, thương mến. 
Người có giới hạnh (đao đức) được mọi người kính 
trọng. Người có kiến thức được mọi người nể vì. 


2. “Cheo coœt dường ào?” 
Nếu tin vào kiếp sau thì việc gì nên làm, và 
việc gì nên tránh là điều đáng cần phân biệt 
Nếu không tin, muốn làm gì thì cứ làm. 
Nhưng nếu đến khi phải gặp hai con đường : Hãy 
chọn con đường nào đừng để sai lầm! 


3. “2a làn 0iệc lợi (Ít đểu sgười fuác ” 


c4 






¡ ích cho người khác, 
‡V© 


DĐ. Thích Thiện Minh 229 


thì chính mình không thể có ích lợi. 


Người chết rồi, sau đó tái sanh để trở lại làm 
người thật là ít. Nếu được trở lại làm người, thì 
để gặp lại Giáo Pháp của Đức Phật thật là hy hữu. 
Nếu gặp được Chánh Pháp đi chăng nữa, để trở 
thành người thật sự có đức tin trong sạch lại càng 
hy hữu hơn. 


5. “wug lạm chung thời eœ 
Khi thời cơ đến không phải để hưởng thụ. 
Nó dành cho sự tiến bộ của bạn. 


6. “(2äu có đffcft” 


Mọi người cần phải có điểm đích của chính 


mình. 





230 Châu Ngọc Trơng Ta 


Chúng sanh vui khi làm được những gì mà 
mình muốn làm và thường nghĩ rằng mọi việc 


mình đã làm đều tốt! 


8. “2a tàmt điều tốt” 
Làm điều tốt thì sẽ đến nơi tốt, đó là Pháp 
tự nhiên vậy. 


9. “2a yêu cftttft tuìnft” 
Thực tế, còn yêu mọi người nghĩa là còn yêu 
chính mình vậy. 


10. “đø¿ fà 2e oấn” 

Không phải chỉ liên quan đến sách vở mà 
gọi là học vấn. Tương hợp với độ tuổi của mình, 
mà có những khả năng liên quan trong mọi công 
việc nuôi mạng, nghề nghiệp chuyên môn, từ lời 
ăn tiếng nói cho đến tư cách đối nhân xử thế, từ 





trong gia đình đến xã Nôi cũng như nhiều phương 
tiện khác. z 


DĐ. Thích Thiện Minh 231 


11. “6 miêu ấu đề để luành: trì” 
Trong Giáo Pháp của Đức Phật có bao 
nhiêu vấn đề để biết thì cũng có bấy nhiêu vấn đề 
để mà thực hành vậy. 


12. “2y tàn: tên địt” 

Nếu hành Thiền thường xuyên Tâm sẽ được 
thanh tịnh và sáng trong. Khi mà Tâm được 
thanh tịnh sáng trong rồi, thì mới có thể khai trừ 
được phiền não. 


13. “#eut đi” 
Những bậc cha mẹ thường để lại của cải 
đến con cái. 
Nếu cha mẹ là Vua, thì cho tài sản của Vua 
chúa đến cho con. 


Nếu cha mẹ là phú hộ giàu có, thì cũng cho 


được của cải giàu có đến con cái chỉ trong một 





232 Châu Ngọc Trơng Ta 


gian??? 

Ngài cho loài người chúng ta những phương 
pháp, những chỉ dẫn để được tốt đẹp, trí tuệ, giàu 
sang, an vui, hạnh phúc không chỉ ngay trong 
một kiếp hiện tại này, mà còn cho trong vô số 
kiếp sống kế tiếp, trong vòng luân hồi, để làm tài 


sản vậy! 


14. kớ //Z ^ ệ ` Í Ợ A7r?? 
Mọi sự cầu nguyện nếu mà được hết thì trên 
thế gian này tất cả sẽ trở thành giáo chủ. 


15. “20a cố gắng để gặp bậc ©fưện trí” 
Trong vòng sanh tử luân hồi, dòng họ quyến 
thuộc không có gì mới lạ đâu! Gặp được bậc Thiện 
frí thì quả là giá trị lắm vậy. 
16. “2 pàng ” 
Người ta thường nghĩ rằng Bố thí, Cúng 
dường là quý như hủ vàng. Giữ giới, hành thiển 





cũng đều là quý như h 


ĐDĐ. Thích Thiện Minh 233 


17. “/qW quên 0à 0iệc làn” 
Đừng có trông chờ vào sự may mắn 
Hãy tạo ra sự may mắn bằng làm các việc 
lành. 


18. “/ột lỗi tà ruột tỗ¿” 
Người ta phạm đến một lỗi nào đó, mà 
người ta nói rằng đó là sự thường tình ở đời. Tuy 


nhiên lỗi vẫn là lỗi mà thôi. 


19. “(ếut tốt đứt 0tr” 
Thời gian dần dần dịch chuyển đời người 
đến kiếp sau. 

Cao hơn sự bố thí, là sự giữ giới có thể dẫn 
ta đến một cảnh giới tốt đẹp trong kiếp sau. Tuy 
bố thí ít, nhưng giữ giới nhiều, thì trong những 
kiếp sau không thể nghèo hèn được. Hãy đặc biệt 
quan tâm đến việc giữ giới. 


Cao hơn Năm giới nữa, đó là nghề nuôi 






234 Châu Ngọc Trơng Ta 


mạng chân chánh? mà bậc Thiện trí hằng ngày 
thường xuyên gìn giữ vậy. 


20. “)(gười tàu đẹp Chế gi” 

Con cái là một trong bảy báu”” trong thế 
gian này. Sinh con cái báu giống như trang điểm 
vẻ đẹp cho thế gian, có thể làm lợi ích cho cả dòng 


tộc, cả họ hàng, cả Quốc gia và cho cả Giáo Pháp. 


21. “ếu luàuft theo tời cự cửa 

ức {ƒ)hật ” 

Người hành theo lời dạy của Đức Phật, thì 
trong kiếp này trở thành một người tốt và tâm 
được an vui. Không phạm phải lỗi lầm, thì tâm 
86 - Nghề nuôi mạng chân chánh của người trí: 

- Làm kinh tế tránh tạo ra những tội lỗi. 
- Nguyện suốt đời tránh các công việc, chỉ để thành tựu cho 
mình mà người khác phải sa nước mắt. 


- Trong buôn bán tùy theo khả năng, nên thương hại những 
người nghèo khổ 






87 - Bảy loại báu (của Đức Vua Chuyển Luân Vương) trong t 
gian là: Xe báu; Châu ngọc loa báu; Với báu; Hoàng hậu bá 
ộ báu; Con trai Xe 













ĐDĐ. Thích Thiện Minh 235 


không sợ hãi khi chết và là người có sự dũng 


mãnh để xả bỏ trong kiếp này. 


22. “20aw biết lỗi œủ« clinHt tuìnft” 
Đừng nhìn lỗi người, hãy nên biết lỗi của 


mình. 


23. “(fệt tâm oà tidÍt cần ” 

Với tinh thần phóng túng, thiếu cố gắng thì 
không thể hành Pháp *° được. Hăng hái, nhiệt tâm 
mới hành Giáo Pháp được. Hành Pháp với tinh 
thần phóng túng dẫn đến buồn chán, không thể 
đắc Pháp được. Pháp chỉ có thể đắc được với sự 
cố gắng và tinh cần. 


88 - Pháp: Thiến định hoặc Pháp Thiễn tuệ, nhờ nhiệt tâm hành 
Pháp mà có người chứng đắc được Thiển định hoặc Thiển tuệ... 

- Đắc Pháp: Pháp Thiển định( đắc Sơ thiến, Nhị thiển,.... Tứ thiến) 
Pháp Thiển tuệ (đắc Đạo quả Thánh nhân: Tu-äa-hườn, Nhất lai.. 
A-la-hán) 


236 Châu Ngọc Trơng Ta 


2A. “ng làm oiệc oô (ƒ)lufớc dÍtièt” 
Làm nhiều việc vô Phước, bệnh tật sẽ sinh 
nhiều, tuổi thọ sẽ ngắn lại, lâm sẽ sinh nhiều 
phiền não. 


25. “o¿ cluỳng bị dt gifú (Ít? 
Nếu bạn có thể vá được ghe thủng của người 
khác, mà không thể vá được chiếc ghe thủng của 


bạn, bạn sẽ bị chìm đắm giữa dòng. 


26. “(ƒ)furểdr~tg ptd,p tà kiirdfÍt tế tốt titất ” 

Người làm kinh tế với quan điểm để có một 
đời sống an vui, đây đủ giàu có. Điều đó cũng có 
nghĩa là làm kinh tế mà mình cũng được an vui 
mà người thân cũng được an vui. Nếu làm kinh 
tế mà khiến lo âu, nhiệt não, khổ sở cả sức khỏe 
và tinh thần, thì việc làm kinh tế đó không xứng 
đáng. Mọi người hãy suy nghĩ nên những công 


việc làm ăn mà thân xác ít khổ sở, tinh thần được 





nhiều an vuihơn. 


ĐDĐ. Thích Thiện Minh 237 


Vì việc làm ăn kinh tế trong kiếp này mà 
sau khi chết sẽ phải đi tái sanh vào bốn khổ cảnh 
(nếu giới bị hư hại), thì vô cùng tủi thân, đau buồn 


lắm vậy. 


27. “((gười efto tú pvừng ” 
Người chỉ chỗ sai của ta ví như người cho ta 


hủ vàng vậy. 


28. “(luộc sống đang oận động ” 

Không phải cuộc sống đang dừng ở đây đâu! 
Hôm nay chư vị Tỳ Kheo đang đi trên lộ trình... 
Nên biết rằng: Ta từ đâu tới rồi sẽ đi về đâu??? 


29. “€lto œdng sẽ cÍto” 
(không chỉ có nhận) 
Các bậc xuất gia không chỉ biết đón nhận, 
mà còn biết cho ra nữa. Họ sẽ cho những gì? Họ 
sẽ dạy cho những trẻ nhỏ kiến thức, thuyết phá 


chư thiện nữ, những Pháp nào q 











238 Châu Ngọc Trơng Ta 


báu của con người, nên ứng dụng vào cuộc sống 
và cống hiến sự nỗ lực về tinh thần đạo đức cho 
sự phổn vinh của quốc gia. 


30. “2%ố thứ pà gi giới” 
Pháp bố thí thì tốn tiền, nhưng pháp giữ giới 
thì không tốn tiền. Về quả lành giữa hai Pháp thì 
quả lành Pháp giữ giới hơn quả lành Pháp bố thí. 


31. “Xhông cân sống ở cối rời (cõi Tiên)\° 

Không cần sống ở cõi Trời, vì ở đó không 
làm được nhiều việc phước thiện. Ở tại cõi người 
muốn làm việc phước thiện, sẽ làm được nhiều 
việc lợi ích cho người khác. Thế giới loài người 
của chúng ta rất là tốt vậy. 


32. “Già, 2ệnÍt oà sự (2ltếf” 
Kẻ chăn bò cầm roi lùa đàn bò ra đồng cỏ 
như thế nào, thì sự Già, Bệnh và Chết cũng lùa 
con người đến nơi mộ địa như thế ấy... 





ĐDĐ. Thích Thiện Minh 239 


33. “⁄guời eó giới (có Đạo Đức)” 

Trong thế gian này, bất kể người nào cũng 
đếu muốn sự an vui. Song nếu muốn để mình vui 
mà làm cho người ta đau khổ là điều không nên 
làm. Không những không làm cho người khác 
đau khổ, mà khi gặp sự cố... còn có thể nhận 
lãnh những sự mất mát, thua lỗ , thiệt thòi về phía 
mình. Đây chính là người đạo đức (có giới) vậy. 


34. “/Một ngưưễn ou” 

Có một nguồn vui của Phước tự Tâm. Hiện 
tại cũng vui và đáng được phát triển. Đến lúc 
Phước lành tiếp tục trổ quả cũng vui, và cho đến 
khi chứng đạt Niết Bàn cũng vui. Nguồn vui của 
Phước tự Tâm lần lượt từng bậc, cũng có sự tăng 
trưởng và thăng hoa vậy. 

Nhiều người làm việc trong đời không biết 


được nguồn vui này. Hãy cố gắng để biết nguồn 


vui quý báu này. 





240 Châu Ngọc Trơng Ta 


35. “)Wqdo [àưmt cÍto đIỀN trOtt trốn éÓ 
thể tluànÉt fgtc” 

Nói lời vọng ngữ là ngược lại với nói lời 
chân thật. 

Chân thật trong đời này đã ít đi nhiều. 
Tránh xa nói lời vọng ngữ, là giới điều có trong 
Năm giới mà các bậc Thiện trí hằng ngày trau đồi 
gìn giữ. 

Người có giới, có thể thành tựu được quả 
lành mà mình mong mỏi. Người có giới, dễ dàng 
sanh về cõi Trời và cõi Người hưởng được nhiều 
an lạc hạnh phúc. 


36. “2 lắng ttgfte lời củe (2e (ƒ)ftật” 

Không lắng nghe lời nói của Đức Phật, mà 
chỉ có Đức tin suông thì Ngài cũng không thể 
cứu rỗi! 


Venerable Janakãbhivarnsa 


(Myanmar) 





()(tưữug cŠdeft Cffttartat (2fdiếtt Croœtg 
“hâu (gọc ©froweg C2” 


1- Sổ tay Phật pháp Myanmar - Venerable Janakãbhivam- 


sa 
2- The APHORISMS øƒ Venerable 

Ashim Janakãbhivamsa 

3- Đạo Phật - Ban Tôn giáo Chính phủ Myanmar 
4- Lonakapallavagga —- Anguttara (Pitaka) 

5- Đức Phật và Phật Pháp (Đại Đức Narada Mahãthera) 


6- Đại Tự Điển Tiếng Việt (Bộ Giáo dục #& Đào tạo, Trung tâm 


Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam) 





, Các Œid 


1. Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật. 
(Tỉnh hoa Phật pháp)- lập 1l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 


2. Phước Lành Của Tâm Từ. 
(Phương pháp phát triển tâm Từ ái) 


3. Cốt Lõi Đạo Phật. 
(Tình hoa Phật Pháp) 


4. Châu Ngọc Trong Ta. 
(Vấn Đáp - Sổ tay Phật Pháp)- Tập 2,3 


5. Thiền Định và Sức Khỏe. 
(Con đường chứng Thiên định) 


6. Nhân Cách Của Phước Đức. 
(Lợi ích vĩ đại của người giữ giới)- Tập 1, 2 


7. Ân Cha Mẹ - Nghĩa Thầy Cô. 
(Món quà quý dành cho mọi gia đình và thân hữu) 


8. Mười Pháp Cao Quý Của Cha Mẹ và Con Cái. 


(Cẩm nang cuộc sống gia đình) 






9. Mười Pháp Cao Quý Của Vợ và Chồng. 
(Hạnh phúc gia đình) 





ông Kinh Tế 


